Căn bản hành thiên 


Bình Anson 
[3121/0116 () 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


Căn bản hành thiền 


Bình Anson biên dịch 


2020 


Phiên bản: 23/07⁄2020 


Mục lục 


1. Căn bản pháp hành thiền 
Thiển sự Ajahn Brahmauamso 


2. Bước đầu hành thiền 
Sarah Lm 

3. Lợi ích của đi kinh hành 
Thiển sự LI Silananda 


4. Vấn đáp về hành thiền 
Tù-khưu IDhammika 


39 


51 


65 


1 


Căn bản pháp hành thiền 


Nguyên tác: The Basic Method of Meditation 


Thiển sư Ajahn Brahmauamso 


Phần I1: 
1) Chú tâm vững bền vào thời khắc hiện tại. 
Phần 2: 


2) Giác niệm tĩnh lặng về thời khắc hiện tại. 
3) Giác niệm tĩnh lặng trong hiện tại về hơi thở. 
4) Hoàn toàn chú tâm vững bền vào hơi thở. 
Phần 3: 
5) Hoàn toàn chú tâm vững bền vào hơi thở tuyệt đẹp. 
6) Thể nghiệm định tướng mỹ lệ. 
7) Sơ thiền. 
Đối chiếu thuật ngữ Anh-Việt. 
Vài nét về tiểu sử Thiền sư Ajahn Brahmavamso. 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO 
SAMMASAMBUDDHASA 


CUNG KÍNH ĐẢNH LỄ ĐỨC THẾ TÔN, 
BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH ĐĂNG GIÁC 


PHẦN 1 


“Mục tiêu của pháp thiển nà là sự tĩnh lăng 0i diệu, sự an định 
0à trong sáng của tÑm. 


Thiền là đường lối để thực hiện sự buông bỏ. Khi hành 
thiền, ta buông bỏ thế giới phức tạp bên ngoài, để có thể 
vươn đến thế giới an nhiên bên trong. Trong tất cả các hệ 
thống huyền học và trong nhiều truyền thống, hành 
thiểền được biết đến như là con đường đi đến tâm thanh 
tịnh và uy lực. Kinh nghiệm về tâm thanh tịnh này, giải 
thoát ra khỏi thế giới, rất là vi diệu và hỷ lạc. 

Thông thường khi hành thiền, có nhiều việc khó khăn cân 
phải làm, nhưng các bạn nên quyết tâm chịu đựng các sự 
khó nhọc đó, vì chúng sẽ giúp các bạn thể nghiệm được 
những trạng thái tuyệt vời, đầy ý nghĩa. Chúng rất xứng 
đáng cho những nỗ lực của chúng ta! Quy luật tự nhiên là 
nếu không có nỗ lực, ta không thể tiến bộ được. Dù là cư sĩ 
hay là tu sĩ, nếu không nỗ lực thì không đi đến đâu cả, 
trong việc hành thiền, hoặc trong bất cứ việc gì khác. 

Tuy nhiên, chỉ riêng nỗ lực thôi, cũng chưa đủ. Nỗ lực cần 
phải khéo léo. Điều này có nghĩa là bạn hướng năng lực 
vào đúng chỗ, duy trì năng lực đó cho đến khi công tác 


Z 


được hoàn tất. Nỗ lực khéo léo chăng hề gây trở ngại hay 
quấy rối bạn; ngược lại, nó sẽ tạo ra sự an tĩnh tuyệt vời 
của mức thiền định thâm sâu. 

Để biết phải hướng nỗ lực đến nơi nào, bạn cần phải hiểu 
thật rõ ràng mục tiêu của việc hành thiền. Mục tiêu đó là 
sự tĩnh lăng 0i điệu, sự an định uà trong sáng của tâm. 
Nếu bạn hiểu được mục tiêu đó, bạn sẽ thấy rõ ràng nơi 
mà bạn cần hướng nỗ lực đến, và biết rõ phương tiện nào 
dùng để đạt mục tiêu đó. 


Nỗ lực đó phải hướng về sự buông bỏ, về sự phát triển một 
tâm trí sẵn sàng xả ly. Một trong các lời dạy giản dị nhưng 
sâu sắc của Đức Phật là: “Một hành giả có tâm hướng về 
sự buông bỏ, sẽ dễ dàng đạt đến Định (Sznadhi, phiên âm 
là Tam-ma-đê”. Hành giả đó đắc được, gần như tự động, 
các trạng thái an lạc nội tâm. Điều mà Thế Tôn muốn nói 
là nguyên nhân chính để đắc mức thiển thâm sâu, để đạt 
đến các trạng thái mạnh mẽ đó, là sự quyết tâm khước từ, 
buông bỏ và xả ly. 


Trong giờ thiền, chúng ta không nên phát triển một tâm tư 
chỉ biết tích lũy, bám víu vào các sự vật; trái lại, chúng ta 
cần phải đào luyện một tâm trí sẵn sàng buông bỏ mọi vật, 
buông bỏ mọi gánh nặng. Ngoài giờ thiền, ta gánh vác biết 
bao nhiêu bổn phận đè trên vai, tựa như các hành lý nặng 
tru; nhưng trong thời gian hành thiền, ta không cần có 
nhiều hành lý như thế. Vậy, trong khi hành thiền, hãy xem 
ta có thể trút bỏ bao nhiêu hành lý. Bạn hãy xem sự vật 
như là gánh nặng, như khối trọng lượng, đè ép lên bạn. 
Như thế, bạn mới có thái độ đúng đắn để từ khước chúng, 
tự ý vứt bỏ chúng, chắng thèm ngoảnh lại. Chính nỗ 
lực đó, thái độ đó, hành động đó của tâm hướng về sự 


8 


buông bỏ, là điều đưa bạn đi sâu vào thiển định. Ngay cả 
ở các giai đoạn khởi đầu của hành thiền, hãy xét xem bạn 
có thể tạo ra được bao nhiêu năng lực để xả ly, sẵn sàng 
vứt đi mọi sự vật, rồi dần dần, sự buông bỏ sẽ xảy đến. Khi 
buông bỏ được mọi sự vật trong tâm, bạn sẽ cảm thấy nhẹ 
nhàng hơn, hiểu biết rõ hơn và tự do hơn. Trong pháp 
hành thiền nầy, việc buông bỏ sẽ xảy đến theo từng giai 
đoạn, từng bước một. 


Bạn có thể thực hiện các giai đoạn tiên khởi một cách 
nhanh chóng, nếu bạn muốn, nhưng hãy cẩn thận. Đôi 
khi, nếu bước qua các giai đoạn đầu quá nhanh, bạn sẽ 
nhận ra rằng công việc chuẩn bị vẫn chưa được hoàn 
tất. Đó cũng giống như dự định xây cất vội vã một ngôi 
nhà lầu trên một nền móng còn yếu ớt. Công trình dựng 
lên quá nhanh, nhưng rồi nó sụp đổ cũng nhanh! Vì thế 
bạn nên dành nhiều thì giờ cho nền móng, và cho “tầng 
thứ nhất” nữa, làm sao cho nền móng được vững chắc và 
kiên cố. Nhờ đó, khi bạn tiến lên các tầng trên, trạng thái 
hỷ lạc của thiển cũng được vững chắc và kiên cố. 


Theo phương cách tôi giảng dạy về hành thiền, tôi thường 
bắt đầu từ một giai đoạn rất đơn giản là hấu buông bỏ hết 
các hành lú của quá khứ 0à 0ị lai. Đôi khi, bạn có thể tưởng 
đó là việc quá dễ làm, rằng đó là điều quá sơ đẳng. Tuy 
nhiên, nếu bạn dồn hết nỗ lực vào việc đó, không quá nôn 
nóng chạy cho nhanh đến các giai đoạn cao hơn của sự 
hành thiển, cho đến khi nào bạn đã đạt đúng đắn mục 
tiêu đầu tiên là có được sự chú tâm uững bền uào ngay thời 
khắc hiện tại, thì về sau này, bạn mới nhận thấy được rằng 
bạn đã thiết lập xong một nền móng thật vững chắc, để có 
thể xây trên đó các tầng cao hơn. 


9 


Buông bỏ quá khứ có nghĩa là không nghi đến công việc 
làm của bạn, gia đình bạn, những cam kết của bạn, kỷ 
niệm, những vui buồn của thuở thiếu thời, v.v.; bạn buông 
bỏ tất cả những kinh nghiệm đã qua, bằng cách chẳng 
màng quan tâm đến chúng. Bạn trở thành một kẻ không 
có tiểu sử suốt trong thời gian hành thiền. Bạn không nghĩ 
ngay cả việc bạn từ đâu đến, sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, 
hoặc bạn đã được nuôi dạy và lớn lên đã như thế nào. Tất 
cả những “lịch sử” đó được buông bỏ trong khi hành thiền. 
Bằng cách đó, mọi người tại thiển đường này đều trở nên 
bình đăng với nhau, chỉ là các thiển sinh. Cũng chắng 
quan trọng gì về việc bạn đã hành thiền được bao nhiêu 
năm, hoặc bạn là người đã có chút ít kinh nghiệm, hay chỉ 
mới chập chững bắt đầu. Nếu bạn buông bỏ được tất cả 
lịch sử đó, thì chúng ta đều bình đăng và tự do. Chúng 
ta đang tự giải phóng ra khỏi các mối quan tâm đó, các tri 
giác, và tư tưởng đã giới hạn chúng ta và làm cản trở sự an 
tỉnh nảy sinh từ việc buông bỏ. Vì thế, cuối cùng rồi, mỗi 
trang lịch sử của bạn, bạn đều buông bỏ, ngay cả các biến 
cố đã xảy ra cho bạn kể từ khi đến dự khoá thiền ẩn cư này, 
và ngay cả những gì vừa mới xảy ra cho bạn vài phút 
trước đây. Bằng cách ấy, bạn không khuân vác một gánh 
nặng nào từ quá khứ đem đến cho hiện tại. Bất cứ điều gì 
vừa xảy ra, bạn không còn quan tâm đến và buông cho trôi 
hết. Bạn không cho phép quá khứ tác động vào tâm bạn. 


Có thể xem việc buông bỏ để luyện tâm như là một căn 
phòng nhỏ có bọc nệm cách âm. Khi một kinh nghiệm nào, 
một tri giác hay tư tưởng nào va chạm vào bức tường của 
căn phòng có vách bọc nệm, chúng không dội ngược trở 
lại. Chúng lún sâu vào lớp nệm và ngừng ngay tại đó. Như 
thế, bạn không để cho quá khứ gây được tiếng vang nào 


10 


trong tâm tư, cả quá khứ của ngày hôm qua và tất cả thời 
gian dài trước đó, bởi vì chúng ta đang luyện tâm hướng 
về sự buông bỏ, vứt đi tất cả, và trút mọi gánh nặng. 


Vài người có quan điểm cho rằng nếu lấy quá khứ ra quán 
chiếu, họ có thể rút ra bài học và giải quyết được các vấn 
đề đã qua. Tuy nhiên, bạn nên hiểu cho rằng khi quay lại 
nhìn vào quá khứ, bạn luôn luôn nhìn nó với cặp lăng kính 
méo mó. Bất cứ những gì bạn nghĩ nó đã là như thế, thì 
thực sự nó lại chăng giống đúng như thế! Chính vì vậy, 
nhiều người đã tranh cãi nhau về những sự việc thực sự 
vừa xảy ra, ngay cả những chuyện vừa xảy ra vài phút 
trước. Các cảnh sát viên điều tra tai nạn giao thông đều 
biết rõ điều đó. Mặc dù tai nạn vừa mới xảy ra chừng nửa 
giờ mà hai nhân chứng, cả hai đều hoàn toàn thành thật, 
lại đưa ra hai bản tường trình khác nhau. Ký ức của ta 
không đáng tin cậy. Nếu thấy rằng ký ức không đáng tin 
cậy, bạn sẽ không đặt nặng giá trị vào việc hồi tưởng lại 
quá khứ. Và rồi, bạn sẽ buông bỏ nó đi. Bạn có thể chôn nó 
đi, cũng như thể bạn chôn người chết. Khâm liệm tử thi 
vào quan tài, và chôn xuống đất hay thiêu hóa đi, thế là 
xong, chấm dứt. Đừng bận bịu lần lữa với dĩ vãng. Đừng 
tiếp tục khiêng quan tài của những thời khắc đã chết vào 
trong đầu bạn! Nếu bạn làm thế, bạn đang đè mình xuống 
dưới các gánh nặng mà xem ra, chúng không phải là của 
bạn. Hãy để quá khứ trôi qua đi, và rồi, bạn sẽ có đủ khả 
năng để được tự do ngay trong giờ phút hiện tại. 


Còn về tương lai, các dự phóng, lo sợ, kế hoạch, và kỳ 
vọng, v.v. - chúng ta cũng đều nên buông bỏ. Đức Phật có 
lần nói về tương lai: “Bất cứ điều gì ta nghĩ sẽ xảy ra như 
thế, thì nó luôn luôn lại khác thế!“ Bậc hiền trí xem tương 


11 


lai như mơ hồ, khó biết và khó mà tiên đoán được. Việc dự 
đoán về tương lai thường là một điều hoàn toàn ngu xuẩn, 
và luôn luôn làm phí mất thì giờ nếu ta nghĩ đến tương lai 
trong lúc hành thiền. 


Khi làm việc với tâm, bạn cảm thấy nó thật lạ lùng. Nó có 
thể làm những việc kỳ diệu chăng thể ngờ trước được. 
Điều rất thường thấy nơi các thiển sinh khi gặp lúc thật 
khó khăn, tâm không được an định, họ ngồi đó nghĩ rằng: 
“Lại nữa rồi! Lại thêm một giờ ngồi thiền trong sự bực bội!” 
Mặc dù khi họ bắt đầu tưởng nghĩ như thế, và dự đoán sẽ 
lại bị thất bại trong hành thiền, thì vài điều lạ lùng nào đó 
lại đột nhiên xảy đến, khiến họ nhập vào thiển rất ư an 
hòa. 


Gần đây, tôi có nghe nói về một người lần đầu đến tham 
dự khóa thiền mười ngày. Sau ngày thứ nhất, thân thể ông 
ta đau nhức quá, đến đỗi ông phải xin về nhà. Vị thiển sư 
bảo: “Hãy ở nán lại thêm một ngày và tôi cam đoan sự đau 
nhức sẽ qua đi.” Ông ấy ở thêm ngày nữa, đau nhức chẳng 
hết, cho nên ông ta lại muốn về nhà. Vị thiển sư nhắc lại 
lời nói trước, “Chỉ thêm một ngày nữa thôi, đau nhức sẽ 
biến đi.” Ông nán lại đến ngày thứ ba và cơn đau lại càng 
tồi tệ. Trong các ngày còn lại, mỗi ngày ông đều đến gặp 
vị thiển sư, và nhăn nhó đòi về nhà, nhưng vị thiển sư vẫn 
nói, “Chỉ thêm một ngày nữa, cơn đau sẽ dứt.“ Vào buổi 
sáng ngày cuối cùng, ngoài sự chờ mong của ông, khi ông 
ta bắt đầu ngồi xuống, thì cơn đau đột nhiên biến mất, biệt 
dạng! Cơn đau nhức không tái hiện. Ông có thể ngồi thiền 
rất lâu mà không thấy đau nhức chỉ cả! Trước sự kỳ diệu 
đó, ông ta chưng hửng, chẳng biết tâm ông đã làm thế nào 
mà nó tạo nên được kết quả quá bất ngờ như thế. Vì vậy, 


12 


bạn không thể nào biết rõ được tương lai đâu! Tương lai 
thật là kỳ đị, lạ lùng chăng hiểu nổi, hoàn toàn vượt khỏi 
sự dự đoán của bạn. Những kinh nghiệm như thế đem trí 
tuệ và can đảm đến cho bạn, để buông bỏ hết mọi tư tưởng 
về tương lai cũng như tất cả các kỳ vọng. 


Khi đang hành thiền, bạn nghĩ: “Tôi phải ngồi thiền còn 
thêm bao nhiêu phút nữa đây? Còn phải chịu đựng như 
thế này trong bao lâu nữa?”, thì đó chỉ là sự đi lang thang 
vào tương lai. Cơn đau có thể sẽ biến đi trong chớp mắt. 
Giây phút sau có thể là giây phút tự do. Bạn không thể nào 
dự đoán được những øì sẽ xảy ra. 


Sau khi đã hành thiển qua nhiều buổi, đôi khi bạn nghĩ 
không có buổi thiền nào là tốt đẹp cả. Trong buổi thiền tiếp 
theo, bạn ngồi xuống, và mọi sự lại trở nên an định và dễ 
đàng. Bạn nghĩ: “Chàt! Giờ đây, tôi có thể hành thiền tốt 
rồi!”, nhưng buổi tập kế tiếp, bạn lại thấy khó khăn, thất 
vọng, chán nản. Cái gì kỳ quái vậy? 

Vị thiền sư đầu tiên của tôi có nói với tôi một điều xem ra 
như kỳ dị lắm. Ngài ấy bảo, không hề có cái gì gọi là hành 
thiền thất bại cả! Ngài nói đúng. Tất cả những buổi hành 
thiền mà bạn gọi là “thất bại“ đó, bực bội và không đáp 
ứng kỳ vọng của bạn, những buổi ấy chính là những lúc 
mà bạn đang nỗ lực làm việc nhọc nhăn để có được “tấm 
ngân phiếu lãnh lương“. 


Như thể một người đi làm trọn ngày Thứ Hai, đến chiều 
không lãnh được đồng nào. Anh ta nghĩ: “Làm việc như 
thế này để làm gì, hử?“. Thứ Ba, anh làm cũng trọn ngày 
và cũng chắng lãnh được gì. Một ngày tệ hại nữa. Trọn 
ngày Thứ Tư, trọn ngày Thứ Năm, cũng vẫn không thấy 
có gì đền công cho tất cả việc nặng nhọc đã làm. Bốn ngày 


13 


tổi tệ trôi qua liên tiếp. Thế rồi đến ngày Thứ Sáu, anh 
cũng làm đúng y công việc như mấy ngày trước, và chiều 
lại, ông chủ đến trao cho anh tấm ngân phiếu tiền lương. 
“Chài! Tại sao mỗi ngày lại chăng phải là ngày lãnh lương 
nhỉ?!” 

Tại sao mỗi buổi hành thiển không phải là một “ngày lãnh 
lương”? Giờ đây, bạn đã hiểu thí dụ nói trên chưa? Chính 
do nơi các buổi thiển khó khăn đó mà bạn tích lũy vốn 
liếng cho bạn, do chính nơi đó mà bạn xây dựng các nhân 
duyên để thành công. Khi nỗ lực để được an tịnh trong các 
buổi thiền khó khăn, bạn tích lũy năng lực của bạn, tạo 
đà để đưa đến an tịnh về sau này. Và khi đã có đủ các điều 
kiện cần thiết, tâm bạn sẽ đi sâu vào các mức thiền định 
tốt, và cảm thấy như đấy là “ngày lãnh lương”. Do đó, 
chính trong các buổi hành thiển khó khăn mà bạn đã thực 
hiện được phần lớn công tác của bạn. 


Trong khóa thiền tích cực mới đây tại thành phố Sydney, 
một nữ thiền sinh trong buổi trình pháp đã nói với tôi 
rằng, cả ngày bà ta giận tôi lắm, nhưng vì hai lý do khác 
nhau. Trong những buổi ban đầu ngồi thiền, bà gặp nhiều 
khó khăn, và giận tôi sao chăng chịu rung chuông để nghỉ 
xả hơi sớm một chút. Trong các buổi thiển về sau, bà đi 
vào trạng thái an tịnh tuyệt vời, và bà lại giận tôi sao lại 
rung chuông nghỉ sớm quá. Thật ra, các buổi thiền tập đều 
kéo dài thời gian bằng nhau cả, mỗi buổi đúng một giờ. 
Làm thầy, lãnh việc rung chuông, chẳng phải là chuyện 
dễ để làm vừa lòng tất cả các thiền sinh! 

Khi dự đoán về tương lai, bạn thường tự nghĩ “Còn bao 
nhiêu phút nữa chuông mới reo?“ Đó là nơi mà bạn hành 
hạ mình, khi mà bạn cúi xuống vác lên một gánh nặng 


14 


chắng phải của bạn. Vì thế, xin cẩn thận, đừng vác lên vai 
cái va ly nặng tru của việc: “Còn bao nhiêu phút nữa mới 
rung chuông?”, hoặc “Ta phải làm gì nữa đây?“. Nếu đó là 
những gì mà bạn đang nghĩ đến, thì bạn đang lơ là, không 
chú tâm đến những gì hiện đang xảy ra. Bạn đâu có hành 
thiển! Bạn lạc hướng rồi, và bạn đang mời sự rắc rối đến 
với bạn đói 


Trong giai đoạn này của sự hành thiền, bạn hãy giữ sự chú 
tâm ngay vào phút hiện tại, đến mức mà bạn quên hắn 
hôm nay là ngày gì, hoặc hiện đang là mấy giờ, sáng hay 
trưa, cũng chắng hay biết gì cả! Tất cả những gì bạn đang 
hay biết chính là giây phút hiện tại - ngay tại lúc này! Bằng 
cách ấy, bạn đạt được thời biểu tu học tuyệt vời khi bạn 
hành thiền ngay trong giây khắc hiện tại, không cần biết 
bao nhiêu phút đã trôi qua, hoặc còn ngồi thêm bao nhiêu 
phút nữa, không cần nhớ đến cả hôm nay là ngày gì. 


Có một lần, khi còn là một tỳ-khưu trẻ ở Thái Lan, tôi quên 
bằng mình đang ở vào năm nào. Thật là tuyệt diệu được 
sống trong cảnh giới phi thời gian, một cảnh giới tự tại hơn 
nhiều so với cảnh giới bị lệ thuộc thời gian mà chúng ta 
hiện đang sống. Trong cảnh giới phi thời gian, bạn thể 
nghiệm giây phút hiện tại, cũng như các bậc hiền trí thể 
nghiệm giây phút đó cả ngàn năm qua. Bao giờ giây phút 
đó cũng như thế, không đổi khác. Bạn đang bước vào thực 
tại hiện tiền. 

Thực tại hiện tiển rất huụ hoàng 0à kù diệu. Khi buông bỏ hếi 
quá khứ uà tương lai, bạn như thể đã hồi sinh. Bạn ở tại đầu, 
bạn đang tỉnh thức. Đó là giai đoạn thứ nhất của hành thiển, sự 
tỉnh thức được nuôi dưỡng trong giâu phút hiện tại. Đạt đến 
đấu, bạn đã thực hiện rất nhiều điều. Bạn đã buông bỏ được 


15 


sánh nặne đầu tiên, uốn cản trở tức thiển định thâm sâu. Vậy, 
bạn hãy nỗ lực thật nhiều thêm, để đạt đến giai đoạn thứ 
nhất này, khiến nó trở nên mạnh mẽ, chắc chắn và vững 
vàng. Sau đó, chúng ta sẽ đưa sự tỉnh thức trong phút giây 
hiện tại lên giai đoạn kế tiếp tinh tế hơn trong việc hành 
thiền - sự giác niệm tĩnh lặng uề phút giâu hiện tại. 
kở 
PHẦN 2 


“sự tĩnh lăng làm khởi sinh lên trí tuệ uà trone sáng nhiều hơn 
gấp bội sự suụ nghĩ”. 


Trong Phần 1, tôi đã phác họa mục tiêu của hành thiền, tức 
là sự tĩnh lặng vi diệu, sự an định và trong sáng của tâm, 
làm thai nghén cho các minh triết thật thâm sâu. Kế đó, tôi 
có nêu rõ đường lối chủ yếu, như một sợi tơ bền chắc luồn 
suốt qua sự hành thiền, là sự buông bỏ tất cả những gánh 
nặng về vật chất và tinh thần. Sau cùng, trong Phần 1, 
tôi đã mô tả tỉ mỉ sự thực tập đưa đến điều mà tôi gọi là 
giai đoạn thứ nhất của sự hành thiền, và giai đoạn đó xem 
như đã đạt đến, khi nào hành giả đã an trú thoải mái vào 
thời khắc hiện tại, trong một khoảng thời gian đài và 
chắng đứt đoạn. Tôi đã nhấn mạnh rằng, “Thực tại hiện tiên 
rất huụ hoàne 0à kù diệu... Đạt đến äấu, bạn đã thực hiện rất 
nhiều điều. Bạn đã buông bỏ được sánh nặng đâu tiên, uốn đã 
cản trở tức thiểu định thâm sâu.” Nhưng dù đã thành 
công được nhiều như thế, thiển sinh cần phải tiến xa thêm 
vào sự tĩnh lặng đẹp đẽ và chân thật hơn của tâm thức. 

Ở đây, chúng ta cân phải hiểu rõ về sự khác biệt giữa sự 
giác niệm tĩnh lặng oề thời khắc hiện tại và sự suụ tư 0 trạng 
thái đó. Thí dụ như xem một trận đấu quần vợt trên màn 


1ó 


ảnh truyền hình. Khi đang xem trận đấu ấy, rất có thể bạn 
để ý rằng, thật ra, có hai trận đấu cùng xảy ra một lượt - 
một trận bạn đang nhìn thấy trên màn ảnh, và một trận 
bạn đang nghe bình luận viên mô tả. Thật vậy, nếu Úc-đại- 
lợi đấu với Tân-tây-lan, giọng điệu lời bình luận của xướng 
ngôn viên người Úc hoặc của xướng ngôn viên người Tân- 
tây-lan, sẽ khác nhau nhiều so với trận đấu đang thật sự 
diễn ra. Bình luận thường hay thiên vị. Trong thí dụ này, 
việc nhìn màn ảnh mà không có lời bình luận, 
tương đương với sự giác niệm tĩnh lặne trong thiển; còn để 
tâm chú ý vào lời bình luận trong khi đang xem trận đấu, 
tương đương với việc su t uềsự ciác niệm tĩnh lặng đó. Bạn 
nên biết rằng, bạn sẽ gần Chân Lý hơn, khi bạn chỉ quan 
sát mà không bình luận, khi bạn chỉ thể nghiệm đơn thuần 
một sự giác niệm tĩnh lặng về thời khắc hiện tại. 


Đôi khi, qua sự bình luận trong nội tâm, ta cứ tưởng rằng 
ta biết được chuyện thế gian. Thật ra, lời bình luận đó 
chắng biết gì đến thế giới bên ngoài! Các lời nói trong nội 
tâm đã dệt nên những ảo tưởng mê lầm, tạo ra khổ não. 
Chính nó khiến ta sân hận với những ai mà ta xem như kẻ 
thù, và tạo mối luyến ái nguy hiểm với những ai mà ta 
thương mến. Lời nói nội tâm tạo ra tất cả mọi vấn đề khó 
khăn cho cuộc đời. Nó tạo ra sợ hãi và mặc cảm tội lỗi. Nó 
tạo ra lo âu và chán chường. Nó xây dựng nên các ảo 
tưởng, cũng như các bình luận viên khéo léo trên màn ảnh 
truyền hình, đã dùng thủ đoạn lèo lái thính giả phải tức 
giận, hay buồn bã, nhỏ lệ nữa. Vậy, nếu bạn muốn tìm 
Chân Lý, bạn phải quý trọng sự giác niệm tĩnh lặng, và 
trong khi hành thiền, hãy xem sự giác niệm đó quan trọng 
hơn bất cứ suy tư nào khác. 


17 


Cũng chỉ vì thiên hạ đã đặt nặng giá trị thái quá nơi các tư 
tưởng của họ, mới khiến cho sự giác niệm tĩnh lặng vướng 
phải một chướng ngại trầm trọng. Hãy cẩn thận gạt bỏ tầm 
quan trọng mà ta đặt vào tư tưởng của mình, và hãy nhận 
thức giá trị chân thực của giác niệm tĩnh lặng, đó chính là 
sự minh triết để giúp cho giai đoạn thứ hai - sự giác niệm 
tĩnh lăng uề thời khắc hiện tại - có thể thành tựu được. 


Một trong những cách hay nhất để khuất phục được các 
lời bình luận trong nội tâm, là phát triển sự giác niệm thật 
tế nhị vào thời khắc hiện tại, tế nhị đến mức bạn phải theo 
đõi mỗi phút giây thật cẩn thận, và không còn có thì giờ để 
kịp bình luận về điều vừa xảy ra. Một tư tưởng thường là 
ý kiến về một việc vừa mới xảy ra, thí dụ như, “Điều 
đó đã tốt đấy!” hoặc “Điều đó đã xấu đấy!”, “Cái gì đã xảy 
ra đấy?” Tất cả lời bình luận đó đều liên quan đến một 
kinh nghiệm vừa mới trải qua. Khi ghi nhận, bình luận về 
một kinh nghiệm vừa mới trải qua, bạn không thể đặt sự 
chú ý vào kinh nghiệm vừa mới đến. Bạn tiếp các vị khách 
cũ đã đến trước, và bỏ lơ các vị khách vừa mới đến, ngay 
bây giời 

Hãy tưởng tượng tâm bạn như là vị chủ trong bữa 
tiệc, đang đứng đón khách trước cửa. Nếu một vị khách 
bước vào, bạn chào và bắt đầu nói với ông ta hết chuyện 
này đến chuyện nọ, thì bạn đâu có làm tròn phận sự là chú 
ý tới các vị khách khác vừa bước qua cửa. Bởi vì mỗi lúc, 
khách khứa cứ lần lượt đến, bạn chỉ có thể chào người này 
xong, liền quay sang chào người kế tiếp. Bạn không có đủ 
thì giờ để khơi chuyện, dù là chuyện ngắn ngủi nhất, với 
một người nào, vì điều đó có nghĩa là bạn sẽ bỏ sót vị 
khách mới đến ngay sau đó. Trong hành thiền, tất cả các 


16 


kinh nghiệm đều đi vào nội tâm qua cửa của các giác quan, 
cái này theo sau cái kia. Nếu bạn tiếp đón một kinh 
nghiệm nào đó với sự tỉnh thức và rồi bắt chuyện (bình 
luận) với vị khách (kinh nghiệm) đó, thì bạn sẽ bỏ lỡ mất 
cái kinh nghiệm vừa mới đến tiếp theo sau. 


Nếu bạn hoàn toàn sống trong từng giây khắc với mỗi kinh 
nghiệm, với mỗi vị khách đến viếng tâm bạn, bạn không 
còn chỗ nào dành cho các lời bình luận trong nội tâm nữa. 
Bạn không thể nào trò chuyện với chính bạn, bởi vì bạn 
hoàn toàn bận bịu với sự đón tiếp một cách tỉnh thức tất cả 
những gì vừa đến với tâm bạn. Đó là sự tỉnh thức tỉnh tế 
vào thời khắc hiện tại, tinh tế đến mức nó trở thành một sự 
giác niệm tĩnh lặng về hiện tại trong từng giây phút. 


Bạn khám phá ra, trong việc phát triển mức tinh tế của sự 
im lặng nội tâm, đó cũng tựa như vứt bỏ một gánh nặng to 
lớn khác nữa. Cũng giống như bạn đã luôn luôn vác cái ba- 
lô trên vai từ bốn mươi, năm mươi năm nay, và trong thời 
gian dài đó, bạn đã lê lết qua nhiều dặm đường. Giờ đây, 
bạn thấy có đủ can đảm và sáng suốt để chịu cởi cái ba-lô 
ra và đặt nó xuống đất trong một lúc. Bạn cảm thấy thoải 
mái vô cùng, thật là nhẹ nhõm và thật là tự do, bởi vì từ 
nay, bạn không còn bị đè trĩu dưới cái ba-lô nặng nề của 
lời lải nhải trong nội tâm nữa. 

Một cách khác để phát triển sự giác niệm tĩnh lặng là ghi 
nhận khoảng cách giữa các tư tưởng, giữa các lời thì thầm 
trong nội tâm. Bạn cẩn thận theo dõi, với sự tỉnh thức thật 
bén nhạy, khi một tư tưởng này vừa chấm dứt và trước khi 
một tư tưởng kia khởi lên - Đấy! Khoảng giữa đó chính là 
giác niệm tĩnh lặng! Lúc đầu, có thể khoảng cách đó chỉ 
tạm thời trong một chốc lát, nhưng một khi bạn đã nhận 


19 


chân được sự tĩnh lặng ngắn ngủi phớt qua đó, bạn sẽ quen 
dần với nó; và khi bạn đã quen với nó rồi, sự tĩnh lặng ấy 
sẽ kéo dài thêm ra. Bạn bắt đầu vui hưởng sự tĩnh lặng, rốt 
cuộc rồi bạn đã tìm nhận ra được nó, và cũng vì thế, nó sẽ 
nẩy nở thêm lên. Nhưng hãy nhớ điều này: Sự tĩnh lặng ấy 
rất thẹn thùng. Nếu sự tĩnh lặng mà nghe bạn nói đến nó, 
nó liền biến mất lập tức! 

Thật là tuyệt diệu cho mỗi người chúng ta, nếu ta có thể 
buông bỏ được các lời thì thầm trong nội tâm, và an trú 
vào sự giác niệm tĩnh lặng về phút giây hiện tại, đủ lâu, để 
nhận thức ra được nó mang lại niềm hỷ lạc đến mức nào. 
Sự tĩnh lặng sẽ tạo khởi minh triết và trí tuệ, nhiều hơn là 
sự suy tư. Khi ta nhận thức được rằng sự tĩnh lặng nội tâm 
rất thú vị và có giá trị, thì nó sẽ trở nên quan trọng và hấp 
dẫn đối với ta. Sự tĩnh lặng trở thành nơi mà tâm hướng 
về đó. Tâm liên tục tìm đến sự tĩnh lặng, cho đến mức mà 
nó chỉ suy nghĩ khi thực sự cần thiết, chỉ khi nào việc đó 
có ý nghĩa. Bởi vì, ở giai đoạn này, bạn đã nhận thức rằng, 
hầu hết các sự suy nghĩ của chúng ta đều không có nghĩa 
lý chi cả, không đưa ta tới đâu cả, chỉ làm cho ta đau đầu; 
và từ đó, bạn sẽ hân hoan, dễ dàng dành thêm nhiều thì 
giờ để sống trong nội tâm an tịnh. 


Do đó, giai đoạn thứ nhì của pháp hành thiền này, là “s 
giác niệm tĩnh lặng uề thời khắc hiện tại”. Bạn có thể dùng 
phần lớn thì giờ của bạn để phát triển hai giai đoạn trên; 
bởi vì nếu bạn đạt đến mức độ như thế, bạn đã vượt qua 
một đoạn đường dài trong việc hành thiền. Trong sự giác 
niệm tĩnh lặng của ẤÂNcay Bầu Giờ, bạn sẽ thể 
nghiệm được rất nhiều an tịnh, hoan hỷ, và theo sau là trí 
tuệ. 


20 


Nếu bạn muốn đi xa hơn thế nữa, thay vì chỉ chú tâm thầm 
lặng về bất cứ những gì khởi đến trong tâm, bạn chọn sự 
chú tâm thẩm lặng vào chỉ mỗi mmột đối tượng thôi. 
Mỗi một đối tượng đó có thể là thể nghiệm về hơi thở, về 
lòng từ (e2), về một vòng tròn có màu sắc hiển thị trong 
tâm (kasina, biến xứ), hay là những đối tượng khác, ít phổ 
thông hơn, làm đề mục của sự giác niệm. Ngay đây, tôi sẽ 
mô tả sự giác miệm tĩnh lặng trong thời khắc hiện tại uề 
hơi thở, tức là sang giai đoạn thứ ba của pháp hành thiền. 


Chú tâm vào rỗi một đối tượng có nghĩa là buông bỏ sự đa 
dạng phiền toái để đi tới đối cực của nó là sự hợp nhất. 
Trong khi tâm bắt đầu hợp nhất lại, duy trì chú ý vào 
một đối tượng thôi, thì kinh nghiệm về an tịnh, hỷ lạc và 
năng lực sẽ gia tăng lên một cách rõ rệt. Bạn sẽ thấy rằng, 
ngay tại đây, sự đa dạng của ý thức cùng lúc phải chăm lo 
cho cả sáu giác quan khác nhau - tựa như có sáu cái điện 
thoại trên bàn cùng reo lên một lượt - là một gánh nặng to 
lớn. Buông bỏ tính đa dạng - chỉ đặt trên bàn một điện 
thoại thôi, một đường dây cá nhân riêng biệt - quả thật là 
một sự nhẹ nhõm và sẽ đưa đến an lạc. Thấu hiểu rằng tính 
đa dạng chỉ là một gánh nặng, là một điều tối cần thiết để 
tâm có thể an trụ vào hơi thở. 


Nếu đã phát triển được sự giác niệm tĩnh lặng vào thời 
khắc hiện tại trong một thời gian dài rồi, bạn sẽ thấy rất dễ 
đàng khi muốn chuyển sự giác niệm tĩnh lặng đó sang chú 
tâm vào hơi thở, và có thể theo dõi hơi thở từng giây, từng 
phút, không bị gián đoạn. Đó là vì hai trở ngại to lớn của 
pháp hành thiền về hơi thở đã được khuất phục xong. Trở 
ngại thứ nhất là tâm trí thường có khuynh hướng cứ hay đi 
lang thang, trở lại với quá khứ hoặc hướng về tương lai. 


21 


Trở ngại thứ hai là các lời thì thầm trong tâm. Chính vì vậy 
mà tôi đã giảng rằng hai giai đoạn tiên khởi của sự giác 
niệm 0uề thời khắc hiện tại và giác niệm tĩnh lặng ề thời khắc 
hiện tại, được xem như là sự chuẩn bị vững chắc cho mức 
thiền thâm sâu hơn về hơi thở. 


Tôi thường thấy nhiều thiền sinh hay bắt đầu hành thiền 
về hơi thở khi tâm trí họ còn nhảy nhót giữa dĩ vãng và 
tương lai, và khi giác niệm của họ bị nhận chìm bởi các lời 
bình luận thì thầm trong tâm. Thiếu sự chuẩn bị cần thiết, 
họ thấy hành thiền về hơi thở rất khó khăn, khó thực hành, 
và rồi họ bỏ cuộc trong sự bực bội. Họ bỏ cuộc vì họ không 
bắt đầu đúng chỗ. Họ không làm xong các công tác chuẩn 
bị, trước khi lấy hơi thở làm tiêu điểm cho sự chú tâm. Vì 
thế, khi tâm đã được chuẩn bị chu đáo bằng cách hoàn tất 
cả hai giai đoạn tiên khởi, bạn sẽ thấy khi quay sang với 
hơi thở, bạn có thể nuôi dưỡng sự chú tâm vào hơi thở một 
cách dễ dàng. Nếu thấy còn khó khăn để giữ bền sự chú 
tâm vào hơi thở, thì đó là dấu hiệu bạn đã bước quá vội 
qua hai giai đoạn chuẩn bị. Bạn hãy trở lại thực tập thuần 
thục hai giai đoạn tiên khởi đó đi! Sự kiên nhẫn đầy cẩn 
thận là con đường tiến nhanh nhất. 


Khi chú tâm vào hơi thở, bạn quan sát hơi thở hiện đang 
xảy ra vào ngay lúc này. Bạn cảm nhận “cái cho bạn biết 
hơi thởđang làm gì”, nó đang ra, hoặc đang vào, 
hoặc đang ở giữa chừng. Vài vị thiển sư dạy nên canh 
chừng hơi thở tại chót mũi, vài vị khác bảo theo dõi ở bụng, 
và vài vị khác nữa bảo phải theo nó di động đến chỗ này, 
rồi đến chỗ kia. Qua kinh nghiệm bản thân, tôi thấy theo 
dõi hơi thở ngay tại chỗ nào cũng được. Thật ra, tốt nhất là 
chắng cần định một chỗ nào cho hơi thở cả! Nếu bạn đặt 


22 


hơi thở ở chót mũi, đó là giác niệm về chót mũi, không 
phải giác niệm về hơi thở; và nếu bạn đặt hơi thở ở bụng, 
đó lại là giác niệm về bụng. Ngay bây giờ, chỉ cần tự hỏi 
câu này: “Tôi đang thở vào hay là đang thở ra?“ Làm sao 
bạn hay biết được điều đó? Đấy! Kinh nghiệm ấy bảo cho 
bạn biết hơi thở hiện đang làm gì, đấy chính là điều mà 
bạn cần đặt tiêu điểm của sự chú tâm vào quán niệm hơi 
thở. Không cần quan tâm về kinh nghiệm đã xảy ra tại chỗ 
nào; chỉ cần chú tâm đến chính kinh nghiệm đó mà thôi. 
Một trở ngại thông thường trong giai đoạn này là khuynh 
hướng muốn kiểm soát hơi thở, và điều đó khiến cho hơi 
thở trở nên thiếu thoải mái. Để vượt qua trở ngại đó, hãy 
tưởng tượng rằng bạn chỉ là một hành khách đang ngồi 
nhìn hơi thở qua khung kính cửa xe. Bạn không phải là tài 
xế đang lái, cũng không phải là tài xế ngồi ở ghế sau. Vậy, 
hãy ngưng việc ra lệnh, cứ buông thỏng và hưởng lấy thú 
vị của chuyến đi xe. Hãy để cho hơi thở tự nó làm công 
việc thở của nó, trong khi bạn cứ giản dị quan sát mà 
không can thiệp vào đó. 


Khi biết hơi thở đang vào và hơi thở đang ra, chừng một 
trăm hơi thở liên tiếp, không sót hơi nào, bạn đã thành 
tựu được điều mà tôi gọi là giai đoạn thứ ba của pháp 
thiền, tức là “sự chú tâm uững bền uào hơi thở”. Đây lại càng 
an tịnh và hỷ lạc hơn giai đoạn trước. Để đi sâu vào hơn 
nữa, giờ đây, bạn nhắm đến sự hoàn toàn chú tâm 0ững 
bển 0uào hơi thở. 


Giai đoạn thứ tư này, “hoàn toàn chú tâm uững bển uào hơi 
thở”, diễn ra khi bạn chú tâm bám sát theo mỗi phút giây 
của hơi thở. Bạn biết hơi thở uào, ngay ở thời điểm đầu 
tiên, đúng lúc mà cảm giác về hơi thở đó vừa khởi lên. Rồi 


23 


bạn quan sát các cảm giác ấy từ từ phát triển qua trọn tiến 
trình của một hơi thở 0uào, chắng bỏ sót một lúc nào khi hơi 
thở đang đi vào. Khi hơi thở uào chấm dứt, bạn biết ngay 
lúc đó, bạn thấy trong tâm chuyển động cuối cùng của hơi 
thở uào đó. Rồi bạn thấy tiếp theo có sự ngưng nghỉ một 
chặp ngắn giữa các hơi thở, và nhiều chặp ngừng nghỉ nữa 
cho đến khi hơi thở ra bắt đầu khởi lên. Bạn thấy rõ lúc mới 
bắt đầu của hơi thở ra và các cảm giác khởi lên tiếp theo 
sau, theo tiến trình hơi thở ra, cho đến khi hơi thở đó biến 
mất lúc xong phận sự. Tất cả những sự việc đó đều được 
làm trong im lặng và ngay trong thời khắc hiện tại. 


Bạn thể nghiệm mỗi phần của mỗi hơi thở uào và mỗi hơi 
thở ra, một cách liên tục, trong nhiều trăm hơi thở cùng 
một loạt. Vì thế, giai đoạn này được gọi là “hoàn toàn chú 
tâm uững bền 0ào hơi thở”. Bạn không thể đạt đến giai đoạn 
này bằng sự ép buộc, bằng sự nắm bắt hay bám víu. Bạn 
chỉ có thể đạt được mức độ an định đó bằng cách buông 
bỏ tất cả mọi sự vật trong toàn thể vũ trụ này, ngoại trừ cái 
kinh nghiệm tức thời về hơi thở hiện đang xảy ra trong 
thầm lặng. Không phải là an” đạt đến giai đoạn này, mà 
chính là tim mới đạt đến đấy. Tâm, tự nó, làm nhiệm vụ 
của nó. Tâm nhận chân thấy giai đoạn này là nơi trú nhập 
rất an tinh và dễ chịu, chỉ vì nó được “ở một mình” với hơi 
thở. Đây là nơi mà “tác nhân” (the doer, người làm, người 
tạo tác), cái thành phần quan trọng trong  eấ con người, 
bắt đầu biến đi mất dạng. 


Trong giai đoạn hành thiền này, bạn để ý thấy rằng sự tiến 
triển diễn ra hầu như chăng cần nỗ lực. Bạn chỉ cần đứng 
tránh sang một bên, buông bỏ, và cẩn thận quan sát tất cả 
những gì đang xảy ra. Nếu bạn để yên cho nó, tâm sẽ 


24 


tự động hướng về sự giản dị, an hòa và sảng khoái của 
việc được “hòa làm một” với hơi thở trong mỗi một thời 
khắc. Đó là sự hợp nhất của tâm, hợp nhất trong thời khắc, 
hợp nhất trong an định. 


Giai đoạn thứ tư được tôi gọi là “2ê phóng” (spring- 
board) của sự hành thiền, bởi vì từ nơi đây, bạn có thể lấy 
đà để nhảy sâu vào các trạng thái hỷ lạc. Khi bạn chỉ đơn 
thuần duy trì sự hợp nhất của tâm thức, bằng cách không 
xen vào hơi thở, hơi thở sẽ bắt đầu biến mất. Hơi thở xem 
ra dường như phai mờ dần dần, trong khi tâm vẫn tập 
trung vào điểm chính của sự thể nghiệm về hơi thở, tức là 
sự an tịnh kỳ diệu, tự do và hạnh phúc. 


^ 


Đến giai đoạn này, tôi dùng từ “hơi thở mỹ lệ” (hơi thở 
tuyệt đẹp). Ở tại đây, tâm nhận ra hơi thở an hòa đó thật 
là vô cùng mỹ lệ. Bạn nhận thức liên tục hơi thở mỹ lệ đó, 
từng lúc, từng lúc, không gián đoạn, trong chuỗi các kinh 
nghiệm. Bạn giác niệm vẻ mỹ lệ của hơi thở, không cần 
chút nỗ lực nào và trong một thời gian rất dài lâu. 

Giờ đây, bạn để hơi thở tự nó biến mất, và những gì còn 
lại chỉ là “vẻ mỹ lệ”. Cái vẻ mỹ lệ phi thể chất đó trở 
nên đối tượng duy nhất của tâm. Giờ đây, tẩm lấy 
chính êm làm đối tượng của mình. Hiện giờ, bạn không 
còn hay biết gì đến hơi thở, thân thể, tư tưởng, âm thanh, 
hoặc cả thế giới bên ngoài. Những gì bạn đang hay biết là 
vẻ mỹ lệ, sự an hòa, hạnh phúc, ánh sáng, hoặc bất cứ 
những gì mà tri giác của bạn sẽ đặt tên. Bạn đang thể 
nghiệm chỉ riêng về vẻ mỹ lệ, một vẻ mỹ lệ trừu tượng, 
một cách liên tục, không cần cố gắng. Từ lâu rồi, bạn đã 
buông bỏ sự thủ thỉ rù rì bên trong, buông bỏ mọi sự mô 


25 


tả và đánh giá. Ngay đây, tâm rất an định, bất động đến 
mức bạn chăng còn có thể thốt lên lời nào. 


Bạn đang thể nghiệm sự đơm hoa kết trái đầu tiên của 
hạnh phúc trong tâm. Hạnh phúc đó sẽ nấy nở, lớn lên và 
trở nên thật vững chắc và mạnh mẽ. Như thế, bạn bước 
vào các trạng thái thiển được gọi là Thiển-na (Jhãma). 
Nhưng đó là Phần 3 của tập sách nhỏ này. 

kở 
PHẦN 3 


“Tuuệt đối đừng làm øì, uà cứ xem hơi thở êm dịu, đẹp đế 0à 
phi thời gian xảu ra như thế nào. “ 


Phần 1 và 2 mô tả bốn giai đoạn đầu của sự hành thiền. Đó 
là: 


1) Chú tâm vững bền vào thời khắc hiện tại. 

2) Giác niệm tĩnh lặng vào thời khắc hiện tại. 

3) Giác niệm tĩnh lặng trong hiện tại về hơi thở. 
4) Hoàn toàn chú tâm vững bền vào hơi thở. 


Mỗi giai đoạn cần được tập luyện và phát triển đây đủ, 
trước khi bước sang giai đoạn kế tiếp. Khi một người quá 
vội vàng đi lướt qua các “giai đoạn xả ly“ này, người ấy 
không thể nào đạt đến các giai đoạn cao hơn. Cũng tựa 
như xây cất ngôi nhà lầu cao với một nền móng không đủ 
vững chắc. Tầng thứ nhất được xây quá nhanh, và tầng thứ 
hai, thứ ba cũng vậy. Đến khi xây thêm tầng thứ tư, cả kiến 
trúc bắt đầu thấy lung lay. Khi gắng xây thêm tầng thứ 
năm, cả ngôi nhà đổ sập xuống. Vì vậy, xin hãy dành thật 
nhiều thì giờ cho bốn giai đoạn tiên khởi, làm cho chúng 
thật kiên cố và vững chắc, trước khi bước sang giai đoạn 
thứ năm. Bạn phải có đủ khả năng để duy trì giai đoạn thứ 


26 


tư, “hoàn toàn chú tâm uững bền 0uào hơi thở”, theo dõi mỗi 
lúc của hơi thở, không gián đoạn lần nào, trong hai hay ba 
trăm hơi thở luôn một loạt, một cách thật thoải mái. Tôi 
không nói là phải đếm hơi thở trong giai đoạn này, nhưng 
tôi chỉ đưa ra một ước tính về khoảng thời gian mà thiền 
sinh cần an trụ trong giai đoạn thứ tư, trước khi tiến xa 
hơn. Trong việc hành thiển, kiên nhẫn bao giờ cũng là 
phương cách nhanh nhất! 


Giai đoạn thứ năm được gọi là “hoàn toàn chú tâm uững 
bền 0uào hơi thở tuyệt đẹp“. Thông thường, giai đoạn thứ 
năm trôi chảy một cách tự nhiên, thông suốt, từ giai đoạn 
trước. Khi thiền sinh hoàn toàn chú tâm thể nghiệm hơi 
thở, một cách liên tục thoải mái và không có điều chi làm 
gián đoạn dòng chảy giác niệm, hơi thở sẽ trở nên êm dịu. 
Từ dạng thô kệch, tâm thường, hơi thở biến thành êm dịu, 
an hòa và “tuyệt đẹp“ (mỹ lệ). Tâm nhận ra ngay hơi thở 
tuyệt đẹp đó và thích thú với nó. Tâm thể nghiệm được 
một sự hài lòng sâu sắc. Tâm hoan hỷ, chỉ ở đấy để quan 
sát hơi thở tuyệt đẹp này. Tâm không cần phải bị thúc giục 
hay ép buộc. Nó tự ý an trụ nơi hơi thở tuyệt 
đẹp. “Bạn” chăng cần làm gì cả. Nếu bạn cố thử làm chút 
ØÌ vào giai đoạn này, bạn sẽ khuấy rối toàn bộ tiến trình, 
sự đẹp đẽ sẽ bị mất ngay; cũng tựa như trong trò chơi “con 
rắn và cái thang”, bạn lọt vào ô vuông “đầu rắn” thì bạn 
phải trở ngược lại nhiều ô vuông ở phía sau. “Tác 
nhân“ (the doer, người làm, người tạo tác) cần phải biến 
mất từ giai đoạn hành thiền này trở về sau, chỉ còn “†ri 
nhân” (the knower, người nhận biết) đang quán sát một 
cách thụ động. 


27 


Có một xảo thuật tốt để giúp ta đạt đến giai đoạn này, là 
phá vỡ sự im lặng nội tại, chỉ một lần thôi, bằng cách nhẹ 
nhàng tự nhủ: “Hãy êm dịu!”. Chỉ thế thôi! Ở giai đoạn 
này của sự hành thiền, tâm thường rất nhạy cảm, đến nỗi 
chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng như thế, cũng đủ khiến cho 
tâm tuân theo chỉ thị một cách ngoan ngoãn. Hơi thở dịu 
lại, và hơi thở “tuyệt đẹp“ liền khởi lên. 


Khi bạn đang thụ động quán sát hơi thở tuyệt đẹp trong 
thời khắc này, sự nhận biết về hơi thở vào, hơi thở ra, hoặc 
hơi thở ở đoạn đầu, đoạn giữa, hay đoạn cuối, kể như 
đã được cho phép biến mất. Những gì đang được hay biết 
chỉ là sự thể nghiệm về hơi thở tuyệt đẹp đang diễn ra đây. 
Tâm không còn chú ý đến việc hơi thở đang ở trong giai 
đoạn nào của chu trình hô hấp, hoặc đang xảy ra tại nơi 
nào trong cơ thể. Ngay đây, ta đang đơn giản hóa đề mục 
của sự hành thiền, tức là sự thể nghiệm về hơi thở trong 
hiện tại, lột bỏ hết tất cả các chi tiết không cần thiết, vượt 
qua tính nhị nguyên của “vào” và “ra”, và chỉ giác niệm về 
hơi thở tuyệt đẹp, đang xảy ra rất êm dịu và liên tục, hầu 
như chăng thay đổi chút nào. 

Tuyệt đối đừng làm gì cả, mà chỉ ngắm nhìn hơi thở êm 
dịu, đẹp đẽ và phi thời gian xảy ra như thế nào. Hãy xem 
bạn có thể để cho nó được êm dịu đến mức nào. Hãy để thì 
giờ ra mà thưởng thức vị ngọt của hơi thở tuyệt đẹp, càng 
êm dịu, ngọt ngào hơn bao giờ hết. 

Giờ đây, hơi thở sẽ biến mất, không phải “ba“ muốn nó 
như thế, mà vì nó đã có đủ mức êm dịu và chỉ còn lưu lại 
sự “đẹp đế” thôi. Một thí dụ trong văn chương Anh có thể 
giúp ta hiểu rõ thêm. Trong quyển Alice in Wonder- 
land (Alice ở xứ sở diệu kỳ) của Lewis Carroll, cô Alice và 


28 


Hồng Hậu nhìn thấy một ảo ảnh giống hình chú mèo 
Cheshire, đang mỉm cười, hiện lên trên nền trời. Khi họ 
quan sát, thì trước hết, đuôi mèo biến mất, kế đó đến các 
móng nhọn, rồi tiếp theo là các phần còn lại của bốn chân. 
Chăng mấy chốc, thân hình mèo cũng hoàn toàn mất dạng, 
chỉ sót lại đầu mèo thôi, mà vẫn nở nụ cười. Rồi thì cả 
cái đầu cũng mờ hắn, từ đôi tai cho đến chòm râu vếnh 
ngược vào trong, và sau cùng, cả đầu chú mèo cũng tiêu 
tan hết - ngoại trừ nụ cười vẫn còn lưu lại trên nền trời! Đó 
là một nụ cười không có đôi môi để nở thành nụ, tuy vậy, 
vẫn là một nụ cười còn trông thấy được. Đây là một sự 
tương đồng rất chính xác với tiến trình xả ly xảy ra ở vào 
giai đoạn này của sự hành thiền. Chú mèo với nụ cười trên 
gương mặt tượng trưng cho hơi thở tuyệt đẹp. Chú mèo 
biến mất tượng trưng cho hơi thở mất dạng. Nụ cười phi 
thể chất mà vẫn còn thấy được trên nền trời, tượng trưng 
cho đối tượng tâm thuần tịnh, “vẻ đẹp“ có thể thấy rõ ràng 
trong tâm. 


Đối tượng tâm thức thuần tịnh đó được gọi là một định 
tướng - nimiHta. Từ Päli “nimitta“ có nghĩa là một dấu hiệu; 
ở đây, là một dấu hiệu trong tâm. Đây là một đối tượng có 
thật trong fẩm (citfa), và khi xuất hiện lần đầu, nó rất lạ 
lùng. Từ trước, ta chưa hề có kinh nghiệm về một đối 
tượng nào như vậy. Tuy nhiên, hoạt động của tâm mà ta 
gọi là “sự tri giác“ — hay tưởng uẩn, đã tìm tòi, trong ngân 
hàng ký ức của kinh nghiệm sống, một chút gì tương tự để 
cống hiến một sự mô tả cho £ẩm. Đối với nhiều thiền sinh, 
cái “vẻ đẹp phi thể chất” đó, cái niềm vui tinh thần đó, 
được cảm nhận như một ánh sáng huy hoàng. Nó thực sự 
không phải là ánh sáng. Đôi mắt được nhắm kín và nhãn 
thức cũng đã đóng lại từ lâu rồi. Đó chính là tâm thức 


29 


lần đầu tiên được thoát khỏi cảnh giới của năm giác quan. 
Đó cũng tựa như vầng trăng tròn - tượng trưng cho 
cái fâm rạng chiếu - vừa ló ra khỏi một đám mây - tượng 
trưng cho cảnh giới của năm giác quan. Đó chính là ẩm tỏ 
rạng, không phải là ánh sáng, nhưng với đa số chúng ta thì 
nó hiện ra như một ánh sáng, nó được cảm nhận như ánh 
sáng, bởi vì sự mô tả chưa hoàn hảo này là sự mô tả tốt 
nhất mà tri giác có thể cung hiến được. 

Đối với các thiền sinh khác, để mô tả sự xuất hiện đầu tiên 
của tâm thức, tri giác thường chọn dạng các cảm giác thể 
chất, ví dụ như một sự an tịnh thâm trầm hay là sự xuất 
thân đê mê (ecfasu). Lại nữa, thân thức (sự hay biết và cảm 
nhận được lạc thú hay đau khổ, nóng hay lạnh, v.v.) được 
khép kín từ lâu, và vì thế, đây không phải là một cảm giác 
vật chất. Nó chỉ được “cảm nhận” giống như những lạc 
thú. Vài người khác lại thấy một ánh sáng trắng, hoặc một 
ngôi sao vàng, hoặc một viên bích ngọc, v.v.; điều quan 
trọng nên biết là họ đang mô tả cùng chung một hiện 
tượng. Họ đều thể nghiệm chung một đối tượng tâm thức 
thuần tịnh, và các chỉ tiết không giống nhau đó đã được sự 
tri giác khác biệt của từng người đem thêm vào. 


Bạn có thể nhận chân ra mộtổính tướng (mimiia) do 
sáu đặc điểm: 

1) Nó chỉ hiện ra sau giai đoạn thứ năm của hành thiền, 
sau khi thiền sinh an trú với hơi thở tuyệt đẹp trong 
một thời gian đài; 

2) Nó hiện ra khi hơi thở biến mất; 

3) Nó chỉ đến khi năm giác quan bên ngoài về hình sắc, 
âm thanh, mùi, vị và xúc chạm hoàn toàn vắng mặt; 


30 


4) Nó chỉ khởi hiện trong một tâm thức tĩnh lặng, khi 
các tư tưởng mô tả (lời nói nội tâm) hoàn toàn vắng 
bặt; 

5)_ Nó rất lạ lùng, nhưng hấp dẫn mạnh mẽ; và 

6)_ Nó là một đối tượng đơn giản và tuyệt đẹp. 


Tôi nêu các đặc điểm đó để bạn có thể phân biệt được định 
tướng (nimitfa) thực sự với những “tướng” do tưởng tượng 
mà có. 

Giai đoạn thứ sáu được gọi là “thể nghiệm định tướng mỹ 
lệ”. Chúng ta đạt đến giai đoạn này khi ta buông bỏ được 
thân thể, tư tưởng, và năm giác quan (kể cả sự giác niệm 
về hơi thở), một cách thật hoàn toàn, cho đến mức chỉ còn 
riêng có định tướng mà thôi. 

Đôi khi, khi định tướng khởi lên lần đầu, nó có vẻ còn lờ 
mờ. Trong trường hợp này, ta nên quay lại ngay với 
giai đoạn trước của sự hành thiền, tức là giai đoạn của sự 
giác niệm tĩnh lặng liên tục về hơi thở tuyệt đẹp; vì ta đã đi 
đến định tướng quá sớm. Đôi khi, định tướng tỏ rạng, 
nhưng lại không bền vững, chớp tắt giống như tia sáng của 
ngọn hải đăng, rồi biến mất. Đây cũng cho thấy bạn đã rời 
hơi thở tuyệt đẹp sớm quá. Bạn phải đủ khả năng nuôi 
dưỡng sự chú tâm đến hơi thở tuyệt đẹp một cách thoải 
mái trong thời gian thật dài, thật lâu, trước khi tâm đủ sức 
duy trì sự chú ý rõ ràng đến định tướng, vốn tế nhị bội 
phần hơn nữa. Vì vậy, bạn hãy huấn luyện tâm về hơi thở 
tuyệt đẹp, huấn luyện kiên nhẫn và mẫn cán, rồi khi đến 
lúc hướng đến định tướng, nó sẽ rạng chiếu, vững chắc, và 
đễ nuôi dưỡng lâu bền. 

Lý do chính khiến cho định tướng còn lờ mờ là vì sự hài 
lòng vẫn còn nông cạn. Bạn vẫn còn đang “„zố“ một điều 


31 


gì. Thông thường, bạn muốn có một định tướng sáng tỏ, 
hay bạn muốn đắc thiển-na (/hãna). Nên nhớ, và điều này 
rất quan trọng, thiển-na là những trạng thái của xả ly, 
những trạng thái bằng lòng thỏa ý vô cùng sâu xa. Vì vậy, 
bạn hãy vất đi cái tâm khao khát, hãy phát triển sự thỏa ý 
với hơi thở tuyệt đẹp, và rồi, định tướng và thiền-na sẽ tự 
khắc xảy đến. 


Nói cách khác, lý do tại sao định tướng còn yếu ớt là vì “tác 
nhân“ cứ xen vào mãi, không chịu dừng. “Tác nhân” là 
kiểm soát viên, là tài xế ở ngồi ghế sau, luôn xen vào các 
việc chăng ăn nhập đến mình, và làm cho mọi việc càng 
rối rắm thêm. Sự hành thiển là một tiến trình tự nhiên 
tiến đến nghỉ ngơi, và nó đòi hỏi bạn phải hoàn toàn tránh 
sang một bên. Sự hành thiền thâm sâu chỉ thực hiện được 
khi bạn thực sự buông bỏ; và fhtực sự buông bỏ có nghĩa 
là đến mức mà trọn cả tiến trình hành thiền trở nên hoàn 
toàn ngoài vòng xâm nhập của “tác nhân“. 

Một phương tiện khéo léo để đạt được sự buông bỏ tuyệt 
đối đó, là thành tâm đặt trọn lòng tin vào định tướng. Bạn 
hãy làm gián đoạn sự tĩnh lặng lại trong một lát, và bằng 
một cách thật hết sức dịu dàng, nói rỉ tai, như thể là 
nó đang ở trong tâm bạn, rằng bạn đem trọn lòng tin đặt 
vào định tướng, khiến cho “tác nhân” phải từ bỏ tất cả sự 
kiểm soát và biến mất. Tâm, được biểu hiện ở đây bằng cái 
định tướng trước mắt bạn, sẽ đảm đương trọn cả tiến trình, 
trong khi bạn chỉ quan sát mọi việc tuần tự xảy ra. 


Bạn không cần phải làm gì ở đây, vì vẻ đẹp rực rỡ của định 
tướng dư sức để duy trì sự chú tâm mà không cần bạn 
giúp đỡ. Đến đây, nên cẩn thận đừng khởi lên nhận định 
phê phán. Các câu hỏi như: “Cái gì vậy?”, “Đó có phải là 


32 


thiển-na chăng?”, “Rồi ta phải làm gì nữa đây?”, v.v., đều 
là những công cụ để “tác nhân” tìm cách xen vào lần nữa. 
Chúng khuấy rối cả tiến trình. Bạn chỉ có thể nhận định, 
phê phán, một khi cuộc hành trình đã chấm dứt. Một nhà 
khoa học giỏi chỉ nhận định khi thí nghiệm đã xong, với 
các dữ kiện được nắm vững. Vậy thì, giờ đây, bạn đừng 
nhận định, cũng đừng cố giải thích. Bạn không cần phải 
chú ý đến đường nét của định tướng, “Nó tròn hay bầu 
dục?”, “Đường viền của nó rõ hay mờ?”, v.v. Những điều 
đó chắng cần thiết chi, mà chỉ đem đến nhiều sự bất đồng 
hỗn tạp, nhiều nhi nguyên đối đãi “nội tại” với “ngoại tại” 
và nhiều sự phiền nhiễu khác. 

Hãy để cho tâm hướng về nơi mà nó muốn, thông thường 
là hướng về trung tâm điểm của định tướng. Trung tâm 
điểm đó là nơi điểm cao của vẻ mỹ lệ, nơi mà ánh sáng 
rạng rỡ và tinh thuần nhất. Hãy đi và tận hưởng chuyến 
nhàn du thích thú, trong khi sự chú ý được kéo về trung 
tâm điểm và rơi đúng vào trong định tướng; hoặc trong 
khi ánh sáng rạng rỡ tỏa khắp chung quanh, bao trùm trọn 
người bạn. Thật ra, đó cùng là một kinh nghiệm cảm nhận 
từ các góc độ khác nhau. Bạn hãy để tâm tràn ngập trong 
hỷ lạc. Hãy để cho giai đoạn thứ bảy của con đường hành 
thiển này, thiển-na thứ nhất (Sơ Thiển), diễn ra. 


Có hai trở ngại thông thường tại ngưỡng cửa đi vào thiển- 
na: mừng rơn và sợ hãi. Mừng rơn là trở nên quá 
khích động. Nếu vào lúc ấy, tâm nghĩ: “Chà! Chà! Chính 
là nó đấy!”, thế là thiển-na sẽ khó xuất hiện. Cái phản ứng 
“Chà! Chà!” đó cần phải được dẹp bỏ, để giúp cho tâm 
được thụ động tuyệt đối. Hãy tạm gác cái “Chà! Chà!” lại 
cho đến khi nào bạn xuất ra khỏi thiên-na, rồi thốt lên thì 


33 


mới thật đúng lúc. Nhưng trở ngại quan trọng hơn, có lẽ 
là sự sợ hãi. Sợ hãi khởi lên ngay tại lúc nhận diện ra sức 
mạnh và hỷ lạc của thiển-na, hoặc ở sự nhận thức rằng, để 
đi vào trọn vẹn trong thiển-na, cần phải bỏ lại phía sau một 
cái gì đó - và cái đó chính là ... bạn! “Tác nhân” tuy đã im 
lặng trước khi nhập thiển-na, nhưng nó vẫn còn đó. Bên 
trong thiền-na, “tác nhân” hoàn toàn biến mất. “Tri nhân” 
vẫn còn hoạt động, bạn vẫn hoàn toàn hay biết, nhưng tất 
cả quyền kiểm soát, giờ đây, vuột khỏi tâm tay rồi. Bạn 
không thể khởi lên mỗi một tư tưởng nào, nói chỉ là lấy 
một quyết định. Ý chí bị đông cứng lại, và điều này dường 
như rất đáng sợ cho người mới bắt đầu. Từ trước đến nay, 
trong trọn đời bạn, có bao giờ bạn thể nghiệm một tình 
trạng bị tước hết mọi quyền kiểm soát, trong khi vẫn còn 
hoàn toàn tỉnh táo, không? Sự sợ hãi đó chính là sự sợ hãi 
phải dâng nộp một điều thật thiết yếu, thật riêng tư, đó là 
ý chí muốn tác động. 


Sự sợ hãi này có thể khuất phục được bằng lòng tin vào lời 
dạy của Đức Phật, cùng với sự hỷ lạc đầy quyến rũ mà 
thiền sinh xem như là phần thưởng còn đang chờ đón. Đức 
Phật thường dạy rằng: “Sự hỷ lạc của thiển-na, không nên 
lo sợ, mà cần nên thuận theo, phát triển và thực tập 
luôn” (Kinh Latukikopama - Ví dụ chữm Cáy, MN 66). Vì thế, 
trước khi sự sợ hãi khởi lên, bạn hãy đặt trọn niềm tin vào 
sự hỷ lạc đó và giữ vững niềm tín thành nơi lời giáo huấn 
của Đức Phật và các vị đại đệ tử của Ngài. Tin tưởng nơi 
Chánh Pháp, và cứ để cho thiển-na nồng nàn ôm lấy 
bạn để có được một kinh nghiệm không cần nỗ lực, phi 
thân thể, phi tự ngã, hỷ lạc sâu xa nhất trong đời bạn. Hãy 
có đủ can đảm để vứt bỏ quyền kiểm soát trong một chốc, 
và thể nghiệm được tất cả các điều đó cho riêng bạn. 


34 


Nếu thật sự đó là thiền-na, thì nó kéo dài một thời gian lâu. 
Chăng đáng gọi là thiển-na, nếu chỉ kéo dài chừng vài 
phút. Thông thường, các cấp thiền-na cao hơn sẽ kéo dài 
nhiều giờ. Một khi đã vào trong thiển-na rồi, thì không còn 
sự chọn lựa gì nữa. Bạn sẽ xuất khỏi thiển-na khi nào tâm 
sẵn sàng đi ra khỏi, khi chất “nhiên liệu” về sự từ 
khước, được gom góp để dành bấy lâu, nay được dùng cạn 
hết. Các trạng thái tâm an định và sung mãn, do tự bản 
chất của chúng, sẽ kéo dài một thời gian thật lâu. Một đặc 
điểm khác là thiển-na chỉ khởi lên khi nào định tướng được 
nhận ra thật rõ ràng, như đã mô tả ở trên. Hơn nữa, bạn 
cũng nên biết, trong thiển-na, không thể nào thể 
nghiệm được chính thân thể (ví dụ như sự đau đớn thể 
chất), nghe tiếng động bên ngoài hoặc phát lên một tư 
tưởng nào, dù là một tư tưởng thiện đi nữa. Bấy giờ chỉ là 
một tri giác trong sáng duy nhất, một thể nghiệm hỷ lạc 
phi nhị nguyên kéo dài, không thay đổi trong một thời 
gian thật lâu. Đó không phải là một trạng thái xuất thần 
(france), nhưng là một tình trạng tỉnh thức cao độ. Tôi nói 
ra như thế là để giúp bạn có thể tự mình biết được những 
gì bạn cho đó là thiển-na, có phải thực sự là thiển-na 
không, hay chỉ là do tưởng tượng. 
kở 

Pháp hành thiền còn rất nhiều việc phải làm nữa, nhưng 
ở đây chỉ mô tả phương pháp căn bản qua bảy giai đoạn, 
với đỉnh cao là Sơ Thiển. Còn nhiều điều nữa có thể 
bàn đến, như về năm triển cái (#oarana) và làm cách 
nào để khuất phục chúng, về ý nghĩa của sự giác niệm và 
cách ứng dụng, bốn niệm xứ (safipafthzna), bốn như ý túc 
(iddhipada), năm căn (ímdriya), và dĩ nhiên, về các tầng 
thiển-na cao hơn. Tất cả các điều đó đều liên quan đến sự 


35 


thực tập hành thiền này, nhưng xin dành lại cho một dịp 
khác. 


Với những ai hiểu lầm rằng đây chỉ là Szmafha (thiển an 
chỉ), không liên hệ chi đến Vipassazz (thiền minh sát), xin 
hãy biết cho rằng đây không phải Samatha hay Vipassanä 
gì cả. Pháp hành này được gọi là Bhzoanz (pháp tu 
thiền), phương pháp được Đức Phật chỉ dạy và được thực 
hành trong truyền thống Sơn Lâm (Forest Tradition) ở 
miền Đông Bắc Thái Lan, mà Thầy tôi, ngài Ajahn Chah là 
một thành viên. Ngài Ajahn Chah thường dạy, Chỉ và 
Quán không thể nào tách rời ra được, và cũng không thể 
nào phát triển cặp đôi đó mà bỏ qua Chánh Kiến, Chánh 
Tư Duy, Chánh Nghiệp và các chi kế tiếp của Bát Chi 
Thánh Đạo. Thật vậy, để có thể tiến bộ trong bảy giai đoạn 
trên, thiền sinh cần phải thấu hiểu và thực hành giáo pháp 
của Đức Phật, và giữ giới hạnh thật thanh tịnh. Sự minh 
triết rất cần cho mỗi giai đoạn, và đó là sự minh triết 
về buông bỏ, xả lụ. Thiền sinh tiến triển càng xa trên bảy 
giai đoạn đó, thì trí tuệ minh triết càng thâm viễn, và nếu 
bạn đã đạt tới thiền-na, thì thiển-na sẽ làm thay đổi toàn 
thể sự hiểu biết của bạn. Cũng tựa hồ như, minh triết múa 
quanh thiển-na và thiểnnna cũng múa quanh minh 
triết. Đây là con đường đi đến Niết-bàn, bởi vì Đức Phật có 
nói, “Người nào sống hỷ lạc trong thiển-na, có thể sẽ có 
bốn kết quả: Dự lưu, Nhất lai, Bất lai và A-la-hán” (Kính 
Thanh tịnh - Pasadika Sutta, DN 29). 


Thiên Nhựt dịch 
Bình Anson hiệu đính 


36 


Đối chiếu thuật ngữ Anh-Việt 


Ajahn (Acariua) 
Attention 
Bhauanã 


Beautiƒul breath 


Deep teditation 
ExJcriece 
Hirst Jhãna 


TuÏl sustained a†tention 0n 
the breath 


lnsieht 
ln†eru1eu 
lhana 
Meditation 


Meditation retreat 


Nmitta 
Perceptiơn 


Presen† tromeH† auareness 
(mindƒulness sustained in 
the present trotmenft) 


Samatha 


A-xà-lê, Thầy, Sư 

Chú tâm, chú ý. 

Tu thiền, luyện tâm 

Hơi thở mỹ lệ, hơi thở 

tuyệt đẹp. 

Mức thiền thâm sâu. 

Kinh nghiệm, thể nghiệm 
Thiền-na thứ nhất, Sơ Thiền 
Hoàn toàn chú tâm vững bền 
vào hơi thở. 

Minh triết 

Phỏng vấn, trình pháp 
Thiền-na 

Hành thiền 

Khóa thiền ẩn cư, thiền tích 
cực 

Định tướng 

Tri giác 

Giác niệm về thời khắc hiện 
tại 


Thiền chỉ, thiền an chỉ 


Silent auareness 0ƒ the 
pf€SểH† †I0ren† 


SHillness 


Sustained attention on the 
breath 


The Doer 
The Knouer 


Vipassana 


Giác niệm tĩnh lặng về thời 
khắc hiện tại 


An trụ, an định, bất động 


Chú tâm vững bền vào hơi 
thở. 


Tác nhân, người tạo tác. 
Tri nhân, người nhận biết. 


Thiền quán, thiền minh sát 


ko 


37 


38 


Vài nét về Thiền sư Ajahn Brahmavamso 


Thiền sư Ajahn Brahmavamso sinh năm 1951 tại London, 
Anh quốc. Ngài tự xem mình là một Phật tử ngay vào lứa 
tuổi mười bảy, sau khi tự tìm hiểu và đọc các sách Phật 
giáo, trong lúc vẫn còn là một học sinh trung học. Sự chú 
tâm của ngài về đạo Phật và Thiền càng nảy nở thêm khi 
ngài theo học tại Đại học Cambridge, ngành Vật lý Lý 
thuyết. Sau khi tốt nghiệp, ngài dạy học trong một năm, 
rồi sang Thái Lan để xuất gia. 


Ngài thọ giới tỳ-khưu năm hai mươi ba tuổi, vị thầy truyền 
giới là ngài Hòa thượng trụ trì chùa Wat Saket, Bangkok. 
Sau đó, ngài tu học chín năm trong truyền thống Sơn Lâm 
(Forest Tradition), dưới sự hướng dẫn của ngài Thiền sư 
Ajahn Chah. 


Năm 1983, ngài được thỉnh mời sang Tây Úc, giúp thiết lập 
tu viện theo truyền thống Sơn Lâm ở một khu rừng gần 
thành phố Perth. Hiện nay, Thiền sư Ajahn Brahmavamso 
là vị trụ trì Tu viện Bodhinyana (Giác Minh) và là vị lãnh 
đạo tinh thân của Hội Phật giáo Tây Úc (The Buddhist 
Society of Western Australia). 


œ-#& 


39 


Bước đầu hành thiền 
Sarah K. Lim 


Giới thiệu: Bà Sarah Lim là một Phật tử số Sineapore, hiện 
ñane sinh sống tại Úc uà có nhiều đóng góp tích cực trong các 
sinh hoạt Phật giáo. Bài nàu được trích dịch từ một bài pháp 
thoại của Bà tại thành phố Perth, Tâu Úc, uào tháng 9 năm 
2002. 


Qua kinh nghiệm cá nhân cũng như qua các trao đổi với 
các bạn thiền sinh khác, tôi nghĩ rằng chúng ta cần có một 
chương trình hành thiền tại nhà, sắp đặt rõ ràng tuần tự 
từng bước. 

Nơi chốn 

Trước tiên, cần phải có một chỗ thích hợp cho việc thực tập 
hằng ngày, để khỏi bị làm phiền trong lúc tập. Nơi hành 
thiền cần phải yên tĩnh và thoáng mát. Nếu có được một 
phòng nhỏ dành riêng cho việc hành thiền thì thật là 
tốt. Khi xây nhà, chúng tôi thiết kế một phòng ăn dành để 
đãi khách, đặt kế cạnh phòng tiếp khách, theo mô hình nhà 
cửa của dân chúng địa phương. Nhưng khi dọn về ở, 
chúng tôi thấy rằng mình cũng ít khi tiếp khách, không 
còn thích lối sống ồn ào, thù tiếp khách khứa nữa. Vì thế, 


40 


chúng tôi quyết định biến đổi phòng đó thành một nơi để 
thờ phượng và hành thiền. 


Trong phòng thiền, chúng tôi không trang hoàng bày biện 
rườm rà. Đơn giản chỉ có một bàn thờ nhỏ với tượng Phật. 
Chung quanh tường là các kệ sách nhỏ để lưu các bộ kinh 
điển và tài liệu tham khảo Phật giáo. Trên sàn nhà là một 
tấm thảm, nơi chúng tôi quỳ lễ bái, tụng kinh, và ngồi 
hành thiền. Tôi dùng một tủ thấp, có chiều cao khoảng 80 
cm, để làm bàn thờ. Trên đó, chúng tôi kê thêm một bục 
gỗ nhỏ để đặt tượng Phật. Đây là tượng Phật bằng hợp kim 
đồng thau màu vàng, cao khoảng 30 cm, thỉnh từ Thái Lan. 
Tôi cũng đặt thêm một lư hương nhỏ và một cặp nến điện, 
mua ở khu thương xá Á Đông. Thỉnh thoảng, vào các dịp 
lễ, chúng tôi đặt thêm một lọ hoa tươi. Tôi thích bố trí như 
thế, đơn giản nhưng trang nghiêm. Bàn thờ có độ cao vừa 
tâm nhìn khi chúng tôi quỳ lạy hay ngồi hành thiền, để có 
thể chiêm ngắm tượng Phật, và cảm thấy gần gũi với Đức 
Bổn Sư. 


Thật ra, nơi hành thiền không cần phải đặc biệt. Điều quan 
trọng là chúng ta nên tạo lập một chỗ nhất định và thời 
gian hành thiền cố định, để có được một thói quen đúng 
giờ, đúng nơi. Thêm vào đó, trước khi hành thiền, để tránh 
các cú điện thoại quấy rầy, tôi thường điều chỉnh máy điện 
thoại sang dạng trả lời tự động và điều chỉnh tiếng reo thật 
nhỏ. 

Mỗi ngày, tôi lễ bái và hành thiền hai lân: buổi tối, lúc 10 
giờ đêm; và buổi sáng sớm, lúc 5 giờ sáng, trước khi những 
người trong nhà thức dậy. Lúc sáng sớm là lúc tâm trí thoải 
mái và cơ thể khỏe khoắn. Một thiền sinh thực tập nghiêm 
túc sẽ luôn hành thiển vào những giờ nhất định, vì biết 


41 


rằng chỉ cần đủ giờ ngủ nghỉ thì thân thể không mệt mỏi 
và tâm hồn tỉnh táo. 

Khi trước, tôi thường thắp nến sáp, nhưng gần đây thì tôi 
chuyển sang dùng nến điện. Ánh sáng nến tỏa ra từ bàn 
thờ Phật nhắc nhở tôi ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đức Bổn 
Sư. Ánh sáng này cũng giúp tạo một không khí trang 
nghiêm nhưng hiền hòa, ấm cúng trong phòng thiền. 
Thêm vào đó, mỗi khi tâm tôi chạy lang thang, ánh sáng 
từ ngọn nến giúp đưa tôi trở về hiện tại, tại nơi chốn này, 
nơi tôi đang ngồi thiền, theo dõi hơi thở của mình. 

Tụng kinh 


Buổi sáng, khi tâm trí tỉnh táo sau giấc ngủ, tôi chỉ tụng 
vài câu kinh ngắn rồi bắt đầu hành thiền. Vào phòng thiền, 
tôi quỳ xuống và bắt đầu lạy ba lạy, chậm rãi từ tốn, với 
bàn chân, đầu gối, tay và trán chạm mặt đất, như chúng ta 
thường thấy Phật tử lễ bái tại các chùa trong truyền thống 
Phật giáo Theraväda. Trong tư thế quỳ, tôi chắp tay, và 
đọc 3 lần câu: “ Nưmo tassa Dhagauato arahato samtma-satbud 
dhassa“ (Con thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ứng Clng, 
Chánh Đẳng Giác), rồi đọc tóm tắt lời tán dương Tam Bảo 
và lễ lạy sau mỗi câu: 


Araham samrnasarnbuddho bhaoaua 
Buddham bhaeauantam abhiuademi (Lạy) 


Suakkhato bhasauatä dharmtmo0 
Dhamtmam namassami (Lạy) 


Supatipanno bhagaua†o sã0akasaneho 
Sanehamn natnami (Lạu) 


Nghĩa: 


42 


Bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, Thế Tôn, 
Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật. 


Chánh Pháp được Ngài giảng dạu rõ rừng, 
Cơn xin đảnh lễ Pháp Bảo nhiệm triầu. 


Chư Thánh Tăng hành trì tốt Äep, 
Cơn xin đảnh lễ Tăng 1oàn cao thượng. 


Sau đó, tôi bắt đầu hành thiền. 


Buổi tối, sau một ngày làm việc mệt nhọc, tôi thường cảm 
thấy buồn ngủ. Thêm vào đó, nếu phải lo nghĩ nhiều việc 
trong ngày, tâm tôi rất khó an định. Vì thế, tôi thường tụng 
kinh nhiều hơn, và thời gian dành cho hành thiền thì ngắn 
hơn buổi sáng - ngoại trừ vào ngày cuối tuần hay trong các 
ngày nghỉ, khi tâm trí thoải mái, thư giãn thì tôi có nhiều 
thì giờ hành thiền hơn. Tôi bắt đầu quỳ lạy và tụng câu 
“Namo t†assa...” như khóa lễ buổi sáng, nhưng sau đó, tôi 
tụng đây đủ bài kệ tán dương ân đức Tam Bảo. 


Tiếp theo, tôi tụng đọc bài kệ quy y Tam Bảo, năm học giới 
của cư sĩ (ngũ giới), năm điều quán tưởng hằng ngày, và 
bài kinh tâm Từ. Đây là các bài tụng phổ thông bằng tiếng 
Pali mà tôi đã học được từ cuốn băng cassette do chư Tăng 
thu âm và phổ biến tại chùa. Tụng kinh chậm rãi, rõ ràng 
từng chữ, giúp tập trung tâm trí và giúp ta tăng thêm niềm 
tín thành nơi Tam Bảo. Sau đó, tôi bắt đầu hành thiền. 
Hành Thiền 

Khi ngồi thiền, các bạn nên giữ lưng cho thắng nhưng thư 
thả, nhẹ nhàng, thăng bằng, không căng thắng. Đầu giữ 
thẳng, cân bằng trên vai, mặt hướng về bàn thờ, không nên 
gục xuống, mắt nhẹ nhàng khép lại nhưng không hoàn 


43 


toàn khép hăn. Nhiều người có thể ngồi ngay trên sàn nhà, 
theo tư thế kiết già hay bán kiết già như ta thường thấy qua 
các tượng Phật, và họ cho rằng đó là tư thế tốt nhất. Riêng 
phần tôi, tôi không thể ngồi được trong tư thế đó. Tôi 
thường ngồi trên một tọa cụ - là một cái gối nhỏ, và hai 
chân đặt song song như kiểu ngồi của người Miến Điện. 
Như thế, tôi cũng tạo được ba điểm tựa vững chắc để nâng 
đỡ thân thể, với bàn tọa đặt trên gối nệm và hai đầu gối 
chạm mặt đất. Đôi khi, chân tôi lại trở nên quá đau nhức, 
tôi chuyển sang dùng một cái ghế nhỏ, kê dưới mông, và 
ngồi trong tư thế quỳ, như kiểu ngồi của các thiển sinh 
Nhật Bản. Bạn có thể ngồi trên ghế cao nếu bạn không 
quen ngồi trên sàn đất. Điều quan trọng là bạn giữ lưng 
cho thăng, không dựa vào thành ghế, để tránh ngủ gật. 


Hai tay nhẹ nhàng đặt trên đùi, bàn tay để chồng lên nhau, 
với hai đầu ngón cái chỉ chạm nhẹ vào nhau. Thêm vào đó, 
tôi thấy rằng trong lúc hành thiển, ta nên mỉm cười, nụ 
cười hiền hoà như thường thấy ở các hình tượng Đức Phật. 
Nụ cười mỉm này giúp tâm trí ta được vui tươi, an lạc. 
Khép nhẹ đôi mắt, tôi ghi nhận cảm giác của toàn thân, từ 
đỉnh đầu xuống đến bàn chân, ghi nhận tư thế ngồi vững 
vàng, thoải mái. Rồi tự nhủ thầm: “Bầu giờ, tôi sẽ bắt đẩu 
hành thiển, chú tâm uào hành thiên, không quan tâm đến 0uiệc 
Øì khác . 

Bước đầu của việc hành thiển là theo dõi hơi thở. Thở tự 
nhiên, điều hòa, bình thường, không cố ý ép thở nhanh 
hoặc chậm, dài hay ngắn. Chú ý để tâm nơi lỗ mũi, theo 
dõi hơi thở vào... ra... vào... ra... Chú tâm đến luồng hơi 
khi nó vừa đến chạm lỗ mũi, và khi luồng hơi khi sắp sửa 


44 


thoát ra khỏi mũi. Ghi nhận sự chạm xúc, các cảm giác, sự 
nóng lạnh, tiếng sột soạt trong ống mũi, nếu có. 


Hãy chú ý ghi nhận tất cả nhưng không phân tích, bình 
luận hay giải thích gì cả. Chỉ đơn thuần một sự ghi nhận. 
Bạn sẽ thấy hơi thở từ từ mỏng dần và nhu nhuyễn, nhẹ 
nhàng hơn, cho đến lúc bạn có cảm giác là dường như bạn 
không còn thở nữa. Thật ra, đó là lúc mà hơi thở đã được 
an định, và trở nên rất dễ chịu. Lúc đó, không còn “bạn” 
là người đang thở, mà chỉ có một hơi thở đang xảy ra, và 
một sự nhận biết, ghi nhận, theo dõi hơi thở đó. 


Công phu hành thiền tiến triển tốt đẹp khi ta có thể giữ 
tâm gắn chặt vào một đề mục - ở đây là theo đõi hơi thở — 
trong một thời gian dài. Khi bạn có thể quán sát, ghi nhận 
từng hơi thở, tiến trình của luồng hơi, từ lúc sinh khởi cho 
đến khi tàn diệt. Khi nó đi vào cũng như đi ra. Mỗi một 
hơi thở là một hiện tượng mới lạ, một cảm giác mới lạ. Bạn 
ghi nhận, theo đõi, rồi buông bỏ khi nó tàn diệt. Rồi tiếp 
tục ghi nhận hơi thở khác, mới vừa sinh khởi. Tâm bạn 
giống như người giữ cửa, đón chào và ghi nhận người 
khách bước vào hay bước ra khỏi nhà, mà không cần tìm 
hiểu tông tích, mục đích, hay công việc của ông ta. Khách 
khứa ra vào liên tục. Nếu bạn trò chuyện với một vị khách 
nào thì bạn không thể ghi nhận kịp thời các vị khách khác. 


Theo lời khuyên của thiển sư, tôi bắt đầu tập ngồi thiền 
khoảng 15 phút, đều đặn mỗi ngày trong một tuần lễ. Rồi 
dần dần gia tăng thêm 5, 10 phút trong các tuần lễ kế tiếp, 
cho đến khi tôi có thể hành thiền trong khoảng 30 đến 45 
phút. Để định thời gian hành thiền, có người thắp một cây 
nhang và ngồi thiền cho đến khi cây nhang tàn rụi. Tôi 
không dùng phương cách đó vì mùi trầm hương tỏa ra rất 


45 


hăng nồng, khiến tôi khó định tâm. Lúc đầu, tôi dùng 
đồng hồ reo để định thời gian cho buổi thiền. Nhưng dân 
dần thì tâm tôi quen với thời gian định sẵn và tôi không 
còn cần dùng đến loại đồng hồ đó nữa. 


Thông thường, bạn sẽ thấy thay vì theo dõi hơi thở, tâm 
bạn không chịu ở yên một nơi mà lại hay đi lang thang đây 
đó, suy nghĩ vấn vơ, rồi nhiều lời nói thì thâm, lải nhải 
xuất hiện trong đầu bạn. Đó là hiện tượng rất tự nhiên, 
người nào cũng phải trải qua. Bạn chỉ nhẹ nhàng nhận diện 
chúng, rồi quay về với đề mục hành thiền là luồng hơi thở 
tại lỗ mũi. 

Nếu bạn cảm thấy khó chú tâm tại mũi, bạn có thể áp dụng 
kỹ thuật niệm. Bạn niệm chữ “Budäho“ (Bút-thô), nghĩa là 
Phật-đà hay Đức Phật. Bạn đọc thầm trong tâm chữ “Bút” 
khi thở vào, và chữ “Tô” khi thở ra. Bú† ... thở vào, Thô... 
thở ra. Bút... Thô... Bút... Thô... Bút... Thô ... Đây là một 
phương cách rất phổ biến của giới thiền sinh Thái Lan mà 
chính tôi cũng đã thử qua và thấy rất hiệu nghiệm để giúp 
định tâm. Có người bảo đó là pháp niệm Phật, có người 
bảo đó là pháp niệm chú. Tên gọi như thế nào cũng được, 
không hề gì. Điều quan trọng là đã có nhiều người áp dụng 
phương pháp đó và có hiệu quả định tâm rất tốt. Khi tâm 
tương đối được an định rồi, bạn bỏ pháp niệm đó, trở về 
việc theo dõi hơi thở vào ra tại lỗ mũi, lặng lẽ, đơn thuần. 


Có thiền sinh dùng kỹ thuật đếm hơi thở, từ số 1 đến số 
10. Thở vào, thở ra, đếm Một. Thở vào, thở ra, đếm Hai. 
Thở vào, thở ra, đếm Ba, ... cho đến Mười, rồi trở về đếm 
Một, Hai, Ba,... Tôi đã thử áp dụng nhưng cảm thấy 
phương cách này không thích hợp cho tôi, vì nó có vẻ 
gượng ép, không tự nhiên. 


46 


Bạn không nên cho rằng thật là vô ích, phí thì giờ khi bạn 
bị phóng tâm, suy nghĩ vẩn vơ hay vô ý ngủ gật. Đây là 
những trở ngại thông thường mà thiền sinh chúng ta đều 
phải đối diện và nhận biết. Bạn không nên bi quan, nản 
chí, hay nóng nảy, buồn giận. Để thành công, chúng ta 
phải kiên nhẫn và có một thái độ thư thả, diu dàng để huân 
tập tâm ý. Các vị thiền sư đều khuyên chúng ta phải biết 
nhẫn nại và kiên trì, phải cố gắng thực tập đều đặn. Mỗi 
buổi thiền là một bước đi trên con đường mà chư Phật đã 
vạch ra, dân dân đưa ta tiến đến mục đích giải thoát tối 
hậu của mỗi người con Phật. 


Trải rộng lòng Từ 


Tiếp theo phần niệm hơi thở, tôi chuyển sang pháp hành 
thiển tâm Từ. Có nhiều phương cách khác nhau, bạn cần 
phải thử nghiệm để chọn một cách thích hợp cho riêng 
mình. 


Vẫn trong tư thế ngồi thư thả, với nụ cười nhẹ nhàng trên 
môi, với tâm an định, tỉnh thức và xả ly, tôi thầm nguyện 
trong tâm: “Xin cho tôi ẩược an lạc”. Với niềm vui nhẹ 
nhàng đó, tôi đưa tâm ghi nhận từng nơi trên thân thể, từ 
đỉnh đầu đến mặt, hai vai, hai tay, ngực, bụng, bắp đùi, 
rồi bàn chân. Thông thường, khi làm như thế, tôi thấy có 
một cảm giác ấm áp, an nhẹ bao trùm toàn thân thể. 


Với cảm giác an bình như thế, tôi bắt đâu hướng tâm đến 
những người thân trong nhà, nguyện cho các người ấy 
được an lạc. Rồi hướng tâm đến những người láng giểng, 
cùng xóm, rồi những người cộng sự tại sở làm, những 
người bạn đạo, những vị tu sĩ và bạn bè quen biết, những 
người đang sống tại thành phố này, tại xứ sở này, trên lục 
địa này, và dân đần hướng tâm Từ đến toàn thể nhân loại, 


47 


toàn thể chúng sinh trong cõi ta-bà. Mỗi lần chuyển đối 
tượng, tôi dừng lại vài phút, nghĩ đến đối tượng đó với 
cảm giác nồng ấm, an lạc, và nguyện cho họ cũng được an 
lạc như thế. 


Hành thiển tâm Từ theo phương cách này thường mất 
khoảng 10, 15 phút. 

Xả thiền 

Trong tư thế ngồi, tôi từ từ mở mắt. Hướng về tượng Phật, 
tôi chấp tay, thành kính tạ ơn Đức Bổn Sư, tạ ơn Ngài đã 
ban cho tôi một pháp hành để đưa đến an tịnh và trí tuệ 
giải thoát. Sau đó, tôi dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp bàn 
chân và toàn thân thể. 


Chuyển sang tư thế quỳ, tôi chắp tay tụng đọc bài kinh hồi 
hướng công đức đến tất cả chúng sinh. Lạy ba lần rồi 
thong thả đứng lên trong niệm và tỉnh giác. 


Đi kinh hành 


Trong những ngày nghỉ hoặc khi có nhiều thì giờ, bạn có 
thể thực tập thêm pháp thiền hành, ngay trong nhà hay 
ngoài sân. Có thiển sư dạy rằng chỉ nên chọn một đường 
đi khoảng hai mươi hoặc ba mươi bước chân là vừa đủ, vì 
nếu khoảng cách dài hơn thì tâm trí sẽ dễ chạy đi nơi khác, 
còn nếu quá ngắn thì lại không đủ thời gian để đem tâm 
an trú vào bước chân. Riêng tôi, ngoại trừ những lúc trời 
mưa, tôi thường thích đi kinh hành ngoài sân vườn. 

Chúng tôi thiết lập mội lối đi ngoài sân, vòng quanh nhà, 
rộng khoảng 1 mét, lát gạch, và tôi thực tập thiền hành trên 
lối đi đó. Tôi bước vòng quanh nhà theo chiều kim đồng 
hồ, tương tự như các Phật tử thường đi nhiễu vòng quanh 


48 


bảo tháp hay vòng quanh chánh điện tại chùa trong các 
địp lễ lớn. Hai tay buông thõng, chạm nhẹ vào nhau, đặt 
trước thân, mắt hé nhìn xuống đất, miệng mỉm cười, tôi từ 
tốn cất bước theo nhịp đi chậm rãi bình thường của 
mình. Có những thiền sinh cử động thật chậm, để theo dõi 
từng động tác khi bước đi. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta 
phải tự thử nghiệm để chọn một nhịp đi thích hợp cho 
mình. 

Chú tâm vào mỗi bước đi, ghi nhận từng cảm giác khi bàn 
chân chạm mặt đất, chân phải rồi chân trái. Cảm giác khi 
bàn chân vừa chạm đất, khi trọng lượng toàn thân đè lên 
bàn chân, khi bàn chân vừa nhấc lên ... rồi nhanh chóng 
đưa tâm sang ghi nhận bàn chân kia. Mỗi bước chân là một 
tiến trình mới lạ mà bạn chỉ đơn thuần ghi nhận, không 
đeo đuổi giải thích hay bình luận. 


Sau một thời gian huân tập như thế, đôi khi bạn có thể có 
được một cảm giác an lạc, nhẹ nhàng bao trùm toàn thân 
trong lúc di chuyển. Cũng có lúc bạn có thể sẽ nhận thấy 
không có một người nào đang đi, mà chỉ có cử động bước 
đi nhịp nhàng và một sự nhận biết, lặng lẽ theo dõi các 
bước di chuyển đó. Các cảm nhận này xảy đến đột ngột, 
tự nhiên, rồi cũng tan biến đột ngột, tự nhiên. Bạn không 
nên bám víu, đeo đuổi chúng, mà cũng không nên mong 
cầu, vọng mống chỉ cả. 


Khi tâm phóng đi lang thang, tôi nhẹ nhàng kéo nó lại, đưa 
nó về an trú trên bước chân. Đôi khi, tôi cũng áp dụng kỹ 
thuật niệm “Buddho - Bút-thô” để giữ tâm. Khi bàn chân 
phải chạm đất, tôi niệm “B/¿ “. Khi bàn chân trái chạm đất, 
tôi nệm “Thô“. Bút... phải; Thô... trái; Bút... phải; Thô.... 
trái; Bút... Thô... Bút... Thô.... Bút ... Thô ... Tiếp tục như 


49 


thế cho đến khi tâm tương đối ổn định, tôi bỏ niệm Buddho 
và quay về chú ý ghi nhận cảm giác của mỗi bước đi. 
Thông thường, cứ đi khoảng 20 bước thì tôi đứng lại vài 
giây, ghi nhận cảm giác toàn thân trong tư thế đứng, rồi 
tiếp tục bước đi. Tôi thực tập như thế khi đi ba vòng quanh 
nhà, hoặc nhiều hơn nếu có thì giờ. Đi kinh hành giúp máu 
huyết lưu thông tốt, hít thở không khí trong lành ngoài 
trời, giúp gia tăng tâm chánh niệm khi thân thể chuyển 
động trong từng bước đi, huân tập cho tâm không bị chi 
phối bởi ngoại cảnh, bởi tiếng động lao xao của đời sống 
ngoài trời. 

Thiền trong đời sống 


Chúng ta vẫn có thể áp dụng nguyên tắc quán niệm hơi 
thở trong sinh hoạt hằng ngày, khi ngồi chờ tại trạm xe 
buýt hay xe lửa, chờ đợi ở sân bay, chờ đợi người thân khi 
đi mua sắm, khi là hành khách ngồi trong xe ô tô hay máy 
bay trong các chuyến du hành đây đó. Thay vì có tâm 
trạng háo hức, bồn chồn, sốt ruột, hay tìm sự lãng quên 
bằng cách đọc sách báo thời sự, nghe nhạc, hoặc tìm cách 
trò chuyện với người chung quanh, chúng ta vẫn có thể 
khép mắt lại, nhẹ nhàng theo dõi hơi thở của mình, để tâm 
được lắng diu, nghỉ ngơi. 

Tôi làm việc tại một văn phòng ở trung tâm thành phố, và 
nơi đó có vài ngôi nhà thờ cổ kính của Ki-tô giáo. Thỉnh 
thoảng, vào giờ nghỉ trưa, tôi vào nhà thờ, ngồi yên lặng, 
khép mắt, và để tâm theo dõi hơi thở khoảng 10, 15 phút. 
Ngoài kia là những khách bộ hành đi ăn trưa hoặc mua 
sắm, nhộn nhịp, huyên náo. Trong này là cả một bầu 
không khí an tĩnh, trang nghiêm; quả thật là một ốc đảo 
tươi mát để tâm được nghỉ ngơi sau nhiều giờ căng thắng 


50 


suy nghĩ trong lúc làm việc. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể 
áp dụng tỉnh thần thiển hành, chú tâm vào mỗi bước chân, 
khi ta đi bộ đến sở làm hay rảo bước nhịp nhàng, thong 
thả đến một nơi nào đó. 

Ngay cả trong những lúc bực bội, buồn giận, hoặc chán 
nản về một sự cố, một vấn đề nào đó, tôi thường cố gắng 
kiểm soát tâm, không cho có phản ứng tức thời, mà chỉ 
dừng tâm lại, đem tâm theo dõi hơi thở, thở vào, thở ra, 
trong vài giây. Tự nhiên, tôi cảm thấy an định hơn, các cảm 
xúc nặng nề khi nãy giờ đây đã biến mất, và tôi có một cái 
nhìn, một phản ứng, một thái độ bình tĩnh, từ tốn, xây 
dựng, hòa ái hơn. 


Dần dần, tôi thấy rằng tất cả những cố gắng đơn giản và 
nhỏ nhoi như thế thật ra đã giúp tôi rất nhiều, để đem tâm 
an định nhanh hơn trong các buổi thiển tập tại nhà và 
trong các khóa thiền ẩn cư. Tôi cảm thấy bình thản hơn, 
khi phải trực diện đối phó với nhiều vấn đề khó khăn trong 
cuộc sống. So với ngày xưa, trước khi tôi bắt đầu tập hành 
thiền, đời sống gia đình chúng tôi ngày nay tương đối an 
hòa và hạnh phúc hơn. Cuộc sống trở nên đơn giản, giảm 
thiểu các nhu cầu không cần thiết, và vì thế, ít căng thăng. 
Tôi có nhiều thì giờ hơn để tham gia đóng góp Phật sự và 
các công tác từ thiện xã hội. Dĩ nhiên là con đường đưa đến 
giải thoát tối hậu còn nhiều thử thách và đòi hỏi nhiều nỗ 
lực hơn thế nữa, nhưng ít ra, tôi tin rằng tôi đã đi đúng 
đường, và tôi đang gặt hái được những lợi lạc quý báu cho 
bản thân và cho những người chung quanh. 


œ- #8 & 


51 


Lợi ích của đi kinh hành 
Thiển sư UI Silananda 


Trong các khóa thiền tập của chúng ta, các thiền sinh phải 
tập chú niệm trong cả bốn tư thế đi, đứng, ngồi, nằm. Họ 
phải duy trì chánh niệm trong mọi thời khắc, ở mọi tư thế 
của họ. Tuy nhiên, tư thế chính trong khi thực tập quán 
niệm là tư thế ngồi với chân xếp chéo. Bởi vì thân thể con 
người không thể nào chịu đựng được cách ngồi nầy trong 
nhiều giờ, cho nên chúng ta xen kẽ các suất ngồi thiển với 
các suất đi kinh hành. Vì pháp thiền hành, hay đi kinh 
hành, là một pháp thiền quan trọng, tôi muốn thảo luận ở 
đây về bản thể, tâm quan trọng, và các lợi ích của pháp 
thiền nầy. 


Việc thực hành thiền quán niệm có thể ví như việc đun 
nước. Khi đun nước, ta đổ nước vào nổi, đặt nổi lên bếp, 
rồi vặn lửa lên. Nếu ta tắt lửa dù chỉ một thời gian ngắn, 
nước sẽ không bao giờ sôi, cho dù sau đó ta lại vặn lửa lên 
nữa. Nếu ta cứ tắt và văn lửa nhiều lần như thế, nước sẽ 
không bao giờ sôi. Cũng như thế, nếu có những khoảng hở 
giữa các thời khắc chánh niệm thì ta sẽ không thể tạo được 
một xung lực và sẽ không đạt được chánh định. 


Vì vậy, trong các khóa thiền, hành giả được hướng dẫn 
thực tập chánh niệm liên tục khi họ tỉnh thức, từ lúc mở 


52 


mắt thức giấc vào buổi sáng cho đến khi bắt đầu ngủ vào 
ban đêm. Từ đó, pháp thiền hành được dung hợp vào công 
phu phát triển chánh niệm liên tục của mỗi hành giả. 

Một điều đáng buồn mà tôi thường nghe người ta chỉ trích 
pháp thiển đi kinh hành, cho rằng qua pháp thiền nầy, 
hành giả không thể thu lợi ích hoặc thành quả tốt đẹp nào. 
Tuy nhiên, chính Đức Phật là người đầu tiên dạy pháp 
thiền hành. Trong Đại kinh Niệm Xứ, Đức Phật đã dạy về 
pháp đi kinh hành hai lần. Trong đoạn “các oai nghĩ, 
Ngài giảng rằng vi tỳ-khưu phải biết “tôi đang đi” khi 
người ấy đi, phải biết “tôi đang đứng” khi người ấy đứng, 
phải biết “tôi đang ngồi” khi người ấy ngồi, và phải biết 
“tôi đang nằm” khi người ấy nằm. 

Trong đoạn “tỉnh giác”, Đức Phật dạy, “Vị tỳ-khưu phải biết 
áp dụng tỉnh giác khi ñi tới uà khi di lui“. Tỉnh giác ở đây có 
nghĩa là thông hiểu chính xác những gì ta đang quán sát. 
Để hiểu đúng những gì đang quán sát, hành giả phải đạt 
chánh định, và muốn có chánh định, hành giả phải biết 
quán niệm. Vì vậy, khi Đức Phật nói, “Nầẩu các tù-khưu, hấu 
áp dụng tỉnh giác”, thì ta phải hiểu rằng không phải chỉ áp 
dụng tỉnh giác, mà còn phải áp dụng quán niệm và chánh 
định. 

Như thế, Đức Phật đã dạy các thiền sinh áp dụng chánh 
niệm, chánh định, và tỉnh giác khi bước đi, khi “đi tới và 
đi lui“. Do đó, đi kinh hành là một phần quan trọng trong 
tiến trình thực tập thiền định. 

1. Đi kinh hành như thế nào? 

Mặc dù Đại kinh Niệm Xứ không có ghi lại các chỉ dẫn chi 
tiết của Đức Phật về pháp thiển hành, chúng tôi tin rằng 


52 


Ngài đã dạy cho các vị đệ tử thực hành pháp nây khi Ngài 
còn tại thế. Các hướng dẫn đó hắn đã được các môn đệ của 
Ngài học, hành và truyền lại từ đời nầy sang đời khác. Hơn 
nữa, các thiển sư thời xưa hắn phải thiết lập các công thức 
giảng dạy dựa vào sự thực tập của các vị ấy. Ngày nay, 
chúng ta đã được thừa hưởng một bộ các lời chỉ dẫn chỉ tiết 
về phương cách thực tập pháp thiền kinh hành. 

Bây giờ, ta hãy nói chỉ tiết về cách thực tập đi kinh hành. 
Nếu bạn hoàn toàn là người mới bắt đầu, vị thiền sư sẽ dạy 
cho bạn sự chánh niệm về một điều duy nhất khi đi kinh 
hành: phải chánh niệm về động tác bước chân bằng cách 
ghi nhận thầm lặng trong tâm là “bước, bước, bước”, hoặc 
là “trái, phải, trái, phải”. Trong lúc thực tập nây, có thể là 
bạn sẽ bước chậm hơn thường ngày. 


Sau vài giờ thực tập, hoặc sau một hay hai ngày thiền tập, 
bạn sẽ được chỉ dẫn đặt chú niệm vào hai động tác: (¡) 
bước, và (ii) đặt chân xuống, cùng lúc ấy ghi nhận trong 
tâm là “bước đi, đặt xuống”, hoặc “bước, đạp“. Bạn phải 
gắng chú tâm vào hai giai đoạn của một bước: “bước đi, 
đặt xuống; bước đi, đặt xuống”. Sau đó, bạn sẽ được dạy 
đặt chú niệm vào ba giai đoạn: (¡) đưa chân lên; (1) đưa 
chân đến trước; và (1i) đặt chân xuống. Sau đó nữa, bạn sẽ 
được dạy chú niệm vào bốn giai đoạn: (¡) đưa chân lên; (ii) 
đưa chân đến trước; (1i) đặt chân xuống; và (iv) chạm hoặc 
ấn bàn chân xuống đất (hay đạp xuống). Lúc đó, bạn sẽ 
được chỉ dẫn là phải ghi nhận trong tâm về bốn giai đoạn 
của động tác chân: “đưa lên, bước tới, đặt xuống, ấn xuống 
đất”. 

Ban đầu, thiển sinh sẽ cảm thấy khó bước chậm lại. Tuy 
nhiên, sau khi họ được hướng dẫn để tâm theo dõi vào mọi 


54 


cử động của chân, và khi họ thực sự chú tâm theo dõi chặt 
chẽ, thì tự nhiên họ sẽ bước chậm lại. Họ không cần phải 
cố gắng bước chậm, nhưng khi họ chú tâm thật kỹ, các cử 
động chậm rãi sẽ tự động đến với họ. Khi ta lái xe trên 
đường cao tốc, ta có thể phóng với tốc độ 100 km/giờ. Với 
tốc độ như thế, ta không thể nào quán sát được tất cả các 
dấu hiệu bên đường. Nếu ta muốn đọc được các dấu hiệu 
đó thì ta phải lái xe chậm lại. Không cần phải có ai ra lệnh, 
“Chạy xe chậm lại!”, người tài xế sẽ tự động lái chậm lại 
nếu người ấy muốn đọc các dấu hiệu bên đường. Cũng 
như thế, khi thiền sinh theo dõi bám sát các cử động đưa 
chân lên, đưa chân ra trước, đặt xuống, và ấn chân xuống 
đất, họ sẽ tự động bước chậm lại. Khi bước chậm lại, họ 
mới có thể có chánh niệm và hoàn toàn nhận thức được các 
động tác nầy. 


Mặc dù thiền sinh theo dõi bám sát và bước chậm lại, có 
thể họ cũng vẫn chưa thấy rõ tất cả các động tác và các giai 
đoạn của bước đi. Các giai đoạn nây có thể chưa được 
minh định trong tâm, và họ tưởng như là chúng kết tạo 
thành một động tác liên tục. Khi sự định tâm gia tăng 
mạnh hơn, thiền sinh sẽ dân dân thấy rõ hơn về các giai 
đoạn khác nhau của một bước đi; và sẽ phân biệt được bốn 
giai đoạn của động tác đó. Thiền sinh sẽ nhận biết rõ ràng 
rằng cử động đưa chân lên không trộn lẫn với cử động đưa 
chân ra phía trước, và họ sẽ biết rõ là cử động đưa chân ra 
trước không có lẫn lộn với cử động đặt chân xuống hoặc 
cử động ấn bàn chân xuống đất. Họ sẽ nhận biết rõ ràng 
và phân biệt được các cử động nầy. Những gì họ quán 
niệm và tỉnh thức theo dõi sẽ trở nên rõ ràng trong tâm 
thức của họ. 


59 


2. Nhận thức được tứ đại 


Khi thiền sinh tiếp tục hành trì pháp kinh hành, họ sẽ quán 
sát được nhiều sự kiện hơn. Khi họ đưa chân lên, họ thực 
nghiệm tánh thể nhẹ nhàng của bước chân. Khi đưa chân 
ra trước, họ thực nghiệm được sự chuyển động từ nơi nầy 
sang nơi khác. Khi đặt chân xuống, họ thực nghiệm được 
tánh thể nặng nề của bàn chân, bởi vì bàn chân sẽ trở nên 
nặng nề hơn khi nó từ từ đưa hạ xuống đất. Khi bàn chân 
chạm đất, họ cảm nhận được sự chạm xúc của gót chân với 
mặt đất. Do đó, cùng lúc với quán sát sự đưa chân lên, đưa 
ra trước, đặt xuống, và ấn xuống đất, thiền sinh cũng sẽ 
cảm nhận được tánh thể nhẹ nhàng của bàn chân đưa lên, 
chuyển động của chân, tánh thể nặng nề khi hạ chân 
xuống, và sự chạm xúc của bàn chân, sự cứng mềm của 
bàn chân trên nền đất. 


Khi thiển sinh cảm nhận được các tiến trình nây, là họ 
đang cảm nhận được bốn yếu tố cơ bản (tứ đại, đha†»). Bốn 
yếu tố cơ bản đó là: đất, nước, lửa, gió. Bằng cách thật sự 
theo dõi bốn giai đoạn của bước đi kinh hành, bản chất của 
bốn yếu tố nầy được cảm nhận, không phải chỉ là các khái 
niệm, mà là các tiến trình thật sự, như là các thực tại tối 
hậu (chân đế). 


Bây giờ, chúng ta hãy đi vào chi tiết hơn về đặc tính của 
các yếu tố nầy khi đi kinh hành. Trong động tác thứ nhất, 
khi đưa bước chân lên, thiền sinh cảm nhận được sự nhẹ 
nhàng, và khi họ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, họ hầu 
như cảm nhận được yếu tố lửa. Một đặc tính của yếu tố lửa 
là làm cho sự vật nhẹ nhàng hơn, vì khi nhẹ nhàng hơn thì 
chúng sẽ bay lên. Trong khi cảm nhận được sự nhẹ nhàng 
của động tác đưa lên, thiền sinh cảm nhận được bản chất 


Đ6 


của yếu tố lửa. Tuy nhiên, ngoài sự nhẹ nhàng cũng còn có 
sự chuyển động khi đưa chân lên. Chuyển động là một đặc 
tính của yếu tố gió. Tuy nhiên, sự nhẹ nhàng của yếu tố 
lửa thì bao trùm hơn. Cho nên ta có thể nói rằng trong giai 
đoạn đưa chân lên, yếu tố lửa là chánh và yếu tố gió là 
phụ. Hai yếu tố nây được thiền sinh cảm nhận khi họ chú 
tâm theo dõi động tác đưa chân lên. 


Giai đoạn kế tiếp là đưa chân ra trước. Khi di chuyển bàn 
chân ra trước, yếu tố bao trùm là yếu tố gió, bởi vì chuyển 
động là một trong các đặc tính chủ yếu của yếu tố gió. Vì 
vậy, khi thiền sinh chú tâm vào sự chuyển động đưa chân 
ra trước trong khi đi kinh hành, họ hầu như sẽ cảm nhận 
được bản chất của yếu tố gió. 


Giai đoạn tiếp theo là sự chuyển động đặt chân xuống. Khi 
thiền sinh đặt chân xuống, có một sự nặng nề nơi bàn chân. 
Tính nặng nề là một đặc tính của yếu tố nước, như thể 
đang nhỏ giọt và sền sệt. Khi một chất lỏng có tính nặng 
nề, nó trở nên sền sệt, dính nhờn. Như thế, khi thiền sinh 
cảm nhận tính nặng nề của bàn chân, họ hâu như cảm 
nhận được thể tính của yếu tố nước. 


Khi ấn bàn chân xuống đất, thiền sinh cảm nhận được tính 
chất cứng hoặc mềm của bàn chân trên mặt đất. Điều nầy 
đưa đến thể tính của yếu tố đất. Bằng cách chú tâm vào sự 
đè ấn của bàn chân xuống đất, thiền sinh hầu như cảm 
nhận được thể tính của yếu tố đất. 


Như vậy, chỉ trong một bước đi, thiền sinh nhận thức được 
nhiều tiến trình. Họ cảm nhận được bốn yếu tố đất, nước, 
lửa, gió và thể tính của chúng. Chỉ có những thiền sinh nào 
chịu khó thực tập như thế mới có hy vọng nhận thấy được 
các điều nầy. 


57 


3. Tuệ danh-sắc 


Khi thiền sinh tiếp tục hành trì pháp thiền kinh hành, họ 
sẽ nhận thức được rằng cùng với mỗi cử động, sẽ có một 
tâm ghi nhận, một sự tỉnh giác về cử động đó. Có một 
chuyển động đưa bước chân lên và cũng có một cái tâm để 
nhận thức sự đưa chân lên đó. Trong thời khắc kế tiếp, có 
một chuyển động đưa chân ra trước và cũng có một cái 
tâm nhận thức sự chuyển động. Hơn nữa, thiển sinh sẽ 
thấy rằng cả sự chuyển động và sự nhận thức cùng sinh 
khởi và hủy diệt trong thời khắc đó. Qua giai đoạn kế tiếp, 
có một chuyển động đưa chân xuống và cũng có một tâm 
nhận thức sự chuyển động; và cả hai cùng sinh khởi và 
hoại diệt ngay khi đặt chân xuống đất. Một tiến trình 
tương tự xảy ra khi ấn chân xuống đất: có sự đè ấn và sự 
nhận thức về đè ấn. Bằng cách nầy, thiển sinh hiểu rằng 
song song với sự chuyển động của chân là có các thời khắc 
của sự nhận thức. 


Sự nhận thức trong các lúc như thế gọi là Danh (nãma) hay 
Tâm, và sự chuyển động của chân gọi là Sắc (rñpa) hay Vật 
chất. Như thế, thiền sinh sẽ cảm nhận được tâm và vật chất 
khởi sinh và hoại điệt trong mỗi thời khắc. Thời khắc nây 
có sự đưa bước chân và sự nhận thức về đưa chân lên, và 
thời khắc kế là có sự chuyển động đưa chân ra trước và sự 
nhận thức về chuyển động đó, và cứ tiếp tục như thế. Điều 
nầy được cảm nhận như là một cặp, danh và sắc, khởi sinh 
và hoại diệt trong từng thời khắc. Như thế, nếu thiền sinh 
theo dõi chặt chẽ, họ sẽ tiến đến sự cảm nhận về sự hiện 
điện của cặp danh-sắc, tâm và vật chất, trong mỗi lúc quán 
sát. 


58 


Một điều khác nữa mà thiền sinh sẽ khám phá ra là vai trò 
của ý định, chi phối từng động tác. Họ sẽ trực nhận được 
rằng họ đưa chân lên là vì họ muốn như thế, họ đưa chân 
ra trước là vì họ muốn như thế, họ đặt chân xuống là vì họ 
muốn như thế, họ ấn bàn chân xuống đất là vì họ muốn 
như thế. Có nghĩa là họ sẽ trực nhận rằng có một ý định 
xảy ra trước mỗi động tác. Sau khi có ý định đưa chân, là 
đưa chân xảy ra. Từ đó, họ thông hiểu được tính “duyên 
sinh“ của mọi sự kiện - các động tác nầy không thể tự xảy 
ra nếu không có những điều kiện. Các động tác nây không 
tạo ra bởi thần linh hay một quyền lực nào, và các động tác 
nầy không bao giờ xảy ra nếu không có nguyên nhân. Có 
một nguyên nhân hay một điều kiện cho mỗi động tác, và 
điều kiện đó chính là ý định tiên khởi xảy ra trước mỗi 
động tác. Đây là điều mà thiền sinh sẽ khám phá được khi 
họ chuyên chú quán sát. 


Khi thiền sinh thông hiểu được tính duyên sinh của mọi 
động tác, và các động tác nầy không do thần linh hay 
quyền lực nào tạo ra, họ sẽ thông hiểu được rằng các động 
tác đó là do ý định. Họ thông hiểu được rằng ý định là điều 
kiện để động tác được xảy ra. 

Từ đó, sự liên hệ giữa cái tạo điều kiện và cái bị điều kiện, 
giữa nguyên nhân và hậu quả, được hiểu rõ. Trên cơ sở của 
sự hiểu biết nây, thiền sinh sẽ gỡ bỏ các nghi ngờ về danh 
và sắc qua sự nhận thức rằng danh và sắc không thể khởi 
sinh nếu không có điều kiện. Với sự thông hiểu rõ ràng về 
tính duyên sinh của vạn vật, và với sự vượt thoát các nghi 
ngờ về danh và sắc, người thiền sinh được xem như là đã 
đạt đến giai đoạn của một vị “cận Tu-đà-hoàn” (tiểu T- 
đà-hoàn, culla-sotapanma). 


59 


Tu-đà-hoàn là người “nhập dòng“ (dự lưu), người đã đạt 
được quả vị đầu tiên của sự giác ngộ. Vị “cận Tu-đà-hoàn” 
không phải là một người “dự lưu” thực thụ, nhưng được 
xem như là sẽ được tái sinh trong các cõi tương đối an nhàn 
sung sướng, như là cõi người và cõi trời. Người “cận Tu- 
đà-hoàn” không thể tái sinh trong bốn cõi đau đớn như là 
địa ngục, thú, a-tu-la và nga qui. 


Mức độ “cận Tu-đà-hoàn” nầy có thể đạt được bằng cách 
hành trì pháp thiền kinh hành, luôn luôn chú tâm vào các 
động tác của bước đi. Đây là lợi ích lớn nhất của pháp thiền 
kinh hành. Tâng giác ngộ nầy cũng không phải dễ đạt 
được, nhưng một khi thiền sinh đã đạt đến đó, họ biết chắc 
rằng họ sẽ được tái sinh trong một cõi sung sướng, trừ phi 
họ lại tạo nghiệp ác mà sa đọa. 


4. Tam pháp ấn 


Khi thiền sinh thông hiểu danh và sắc được sinh khởi và 
hủy diệt trong mỗi thời khắc, họ sẽ thông hiểu được sự vô 
thường của các tiến trình bước đi, và họ cũng thông hiểu 
được sự vô thường của nhận thức về bước đi đó. Sự hiện 
hữu của hoại diệt tiếp theo sinh khởi là dấu hiệu hoặc đặc 
tính của một sự vật gì đó mà ta biết rằng nó không thường 
tồn. Nếu ta muốn xác định một vật gì đó là thường tồn hay 
vô thường, ta phải cố gắng xem xét - qua năng lực của 
thiển định - rằng vật đó có phải là đối tượng của một tiến 
trình sinh khởi rồi hoại diệt hay không. Nếu khả năng 
thiền định của ta có đủ năng lực giúp ta thấy được sự sinh 
diệt của hiện tượng, thì lúc đó ta mới có thể quyết định 
hiện tượng được quán sát đó là vô thường. Bằng cách đó, 
thiền sinh quán sát được sự hiện hữu của chuyển động đưa 
chân và sự nhận thức của chuyển động đó, rồi chúng lại 


60 


biến mất đi, nhường chỗ cho chuyển động đưa chân ra 
trước và nhận thức về chuyển động đưa chân ra trước. Các 
động tác nầy sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, và thiển sinh tự 
mình thông hiểu được tiến trình nầy - họ không cần phải 
chấp nhận hay tin tưởng điều nầy qua một quyền lực ngoại 
vi nào, mà cũng không cần phải dựa vào báo cáo của một 
người nào khác. 


Khi thiển sinh thông hiểu danh và sắc khởi sinh rồi hoại 
điệt, họ thông hiểu danh và sắc là vô thường. Khi họ thấy 
chúng là vô thường thì tiếp theo là họ sẽ thấy chúng là 
những gì bất toại ý bởi vì chúng luôn luôn bị trạng thái 
sinh diệt áp bức và đè nén. Sau khi thông hiểu tính vô 
thường và bất toại ý của vạn vật, thiển sinh thấy rằng họ 
không thể làm chủ được chúng; có nghĩa là họ trực nhận 
rằng không có một bản ngã hay linh hồn nào bên trong để 
ra lệnh cho chúng được thường tồn. Sự vật chỉ sinh khởi 
rồi hoại diệt theo luật thiên nhiên. Nhờ thấu hiểu như thế, 
thiền sinh thấu hiểu được đặc tính thứ ba của các hiện 
tượng hữu vi - tùy thuộc điều kiện, đặc tính của øô ñnã, 
một đặc tính của mọi vật vốn không có bản ngã. Một ý 
nghĩa khác của vô ngã là không có chủ nhân - nghĩa là 
không có một thực thể nào, một linh hồn nào, một quyền 
lực nào có thể làm chủ được bản thể của vạn vật. Như thế, 
đến lúc đó, thiền sinh đã thông hiểu được ba đặc tính của 
mọi hiện tượng hữu vi, hay Tam Pháp Ấn: øô thường 
(anicca), khổ (dukkha), uô ngã (anaHH3). 

Thiền sinh có thể thông hiểu được ba đặc tính nầy qua cách 
theo dõi bám sát các động tác bước đi và các nhận thức của 
động tác. Khi chuyên tâm chú niệm vào các chuyển động 
nầy, họ sẽ thấy vạn vật khởi sinh và hoại diệt, và từ đó, họ 


61 


sẽ tự mình nhận thức được tính vô thường, khổ, và vô ngã 
của tất cả mọi hiện tượng hữu vi. 

5. Tâm xả ly 

Bây giờ chúng ta hãy khảo sát chi tiết về các động tác của 
đi kinh hành. Giả sử ta quay phim, thu hình các bước chân 
đưa lên. Giả sử thêm rằng khi đưa chân lên thì mất một 
giây đồng hồ, và giả sử rằng máy quay phim có thể chụp 
được 36 ảnh trong mỗi giây. Sau khi quay phim, ta nhìn lại 
từng tấm ảnh trong cuộn phim. Ta sẽ thấy rằng mặc dù 
đưa bước chân lên có vẻ chỉ là một động tác, nhưng thực 
ra là 36 sự chuyển động. Mỗi tấm ảnh cho ta thấy các cử 
động khác nhau, mặc dù sự khác biệt nầy rất nhỏ mà ta 
thường không để ý đến. Nếu máy quay phim đó có thể 
chụp được một ngàn tấm ảnh trong một giây thì sao? Lúc 
đó, ta lại sẽ thấy có một ngàn động tác trong một chuyển 
động đưa bước chân, cho dù các động tác nầy hầu như khó 
mà phân biệt được. Nếu máy quay phim có thể chụp một 
triệu tấm ảnh trong một giây - điều nầy chưa xảy ra, 
nhưng một ngày nào đó sẽ có như thế - thì lúc đó, ta sẽ 
thấy có một triệu động tác trong một hiện tượng mà ta cho 
rằng chỉ có một chuyển động duy nhất. 


Nỗ lực trong pháp thiền kinh hành là để thấy các chuyển 
động của ta như là máy quay phim, từng tấm ảnh một. Ta 
cũng muốn quán sát sự nhận thức và ý định trước mỗi 
chuyển động. Như thế, ta mới khâm phục quyền lực trí tuệ 
minh sát của Đức Phật, qua đó Ngài đã thấy được tất cả 
mọi chuyển động. Khi chúng ta dùng chữ “thấy” hay 
“quán sát” trong tình huống của chúng ta thì chỉ có nghĩa 
là ta có thể thấy một phần qua lối trực tiếp và một phần 


62 


qua lối suy diễn; ta không thể nào thấy trực tiếp cả triệu 
chuyển động như Đức Phật đã thấy. 


Trước khi thiền sinh thực tập pháp đi kinh hành, họ tưởng 
rằng một bước đi chỉ là một động tác. Sau khi thiển quán 
về động tác đó, họ thấy có ít nhất là bốn động tác. Nếu họ 
quán sát sâu xa hơn, họ sẽ hiểu rằng mỗi một động tác nầy 
lại bao gồm cả triệu động tác nhỏ khác. Như thế họ thấy 
danh và sắc, tâm và vật chất, khởi sinh rồi hoại diệt, như 
là vô thường. Bằng cảm nhận thông thường, chúng ta 
không thể thấy tính vô thường của vạn vật vì tính vô 
thường đó bị che phủ bởi một ảo tưởng của sự liên tục. Ta 
tưởng rằng ta chỉ thấy có một động tác liên tục, nhưng nếu 
ta nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy rằng cái ảo tưởng về sự liên tục 
đó có thể bị phá vỡ. Ảo tưởng đó bị phá vỡ bằng cách quán 
sát trực tiếp các hiện tượng vật lý, từng phần, từng chút, 
khi chúng khởi sinh và hoại diệt. Giá trị của thiền quán là 
ở khả năng của ta để gỡ bỏ màn liên tục và khám phá thực 
chất của vô thường. Thiền sinh có thể khám phá trực tiếp 
bản chất của vô thường nầy qua nỗ lực của chính họ. 


Sau khi trực nhận rằng, mọi vật được cấu tạo bởi các phần 
nhỏ, rằng chúng xảy ra rời rạc, và sau khi quán sát từng 
mảnh vụn một, thiển sinh sẽ trực nhận được rằng không 
có gì trên đời để họ tham thủ, để họ thèm muốn. Nếu ta 
thấy vật gì mà ta đã tưởng là đẹp nhưng lại có nhiều lỗ 
trống, đang bị băng hoại và hủy diệt thì ta không còn chú 
ý đến nó nữa. Thí dụ như khi ta xem một bức tranh sơn 
đầu thật đẹp. Ta nghĩ rằng nước sơn và tấm vải dường như 
là một thực thể rắn chắc, đồng nhất. Nhưng nếu ta đưa bức 
tranh qua một kính hiển vi cực mạnh, ta sẽ thấy bức tranh 
có nhiều lỗ hổng và khoảng trống. Sau khi thấy bức tranh 


63 


được cấu tạo bởi các khoảng trống, ta không còn chú ý đến 
nó và không còn tham luyến nó nữa. Các nhà vật lý học 
hiện đại biết rất rõ ý tưởng nây. Họ đã quan sát, với các 
dụng cụ cực mạnh, để thấy rằng vật chất chỉ là sự giao 
động của các hạt điện tử và năng lượng thay đổi luôn — 
không có một bản thể nào trong đó cả. Bằng cách trực nhận 
sự vô thường bất tận đó, thiền sinh thông hiểu rằng không 
có gì đáng để thèm muốn, không có gì đáng để chấp thủ 
trong thế giới hiện tượng nầy. 


6. Kết luận 


Giờ đây, chúng ta đã hiểu được các lý do của pháp thiền 
kinh hành. Ta hành trì thiển quán vì ta muốn gỡ bỏ mọi 
chấp thủ và luyến ái vào sự vật. Qua sự thông hiểu ba đặc 
tính của hiện hữu - vô thường, khổ, và vô ngã của vạn vật 
- ta gỡ bỏ được sự luyến ái. Ta bỏ luyến ái vì ta không 
muốn phiền não. Khi nào còn chấp thủ và luyến ái, thì 
luôn luôn còn sự hoạn khổ. Nếu ta không muốn hoạn khổ 
thì ta phải loại trừ chấp thủ và luyến ái. Ta phải thông hiểu 
rằng mọi vật đều chỉ là danh và sắc khởi sinh rồi hoại diệt, 
và chúng đều không có tự thể. Khi ta thực chứng được điều 
nầy, ta sẽ có thể từ bỏ được lòng chấp thủ vào mọi vật. Nếu 
ta không thực chứng được như thế - cho dù chúng ta đọc 
nhiều sách, đi nghe nhiều buổi thuyết giảng hoặc bàn luận 
về sự từ bỏ tham thủ - ta sẽ không thể nào thoát khỏi được 
lòng chấp thủ. Điều cần thiết là chính ta phải có một kinh 
nghiệm trực tiếp để thật sự thấy rằng vạn vật hữu vi đều 
mang dấu hiệu của vô thường, khổ và vô ngã. 

Vì thế, ta phải chú tâm quán niệm khi ta đi, cũng như khi 
ta ngồi hoặc khi nằm xuống. Tôi không có chủ tâm cho 
rằng chỉ có thiền kinh hành là đưa đến thực chứng tối hậu 


64 


và khả năng hoàn toàn từ bỏ lòng tham thủ. Tuy nhiên, 
pháp đi kinh hành là một pháp thiền có giá trị như là pháp 
tọa thiền và các pháp thiển minh sát (uipassana) khác. Đi 
kinh hành khuyến khích phát triển tâm ý. Pháp nầy có 
nhiều sức mạnh như là pháp quán niệm hơi thở hoặc pháp 
quán niệm sự phồng xẹp của bụng. Đây là một dụng cụ 
hữu hiệu để giúp ta loại bỏ các tâm bất thiện. Đi kinh hành 
giúp ta được minh triết để thấy thực chất của vạn vật, và 
ta phải nỗ lực hành trì pháp nầy cũng như ta hành trì pháp 
tọa thiển và các pháp thiền khác. 

Qua sự hành trì pháp thiển minh sát trong mọi tư thế, kể 
cả trong lúc bước đi, tôi cầu mong bạn và tất cả các thiển 
sinh đạt được sự thanh tịnh viên mãn ngay trong kiếp sống 
nây. 


œ-f& 


65 


Vài câu vấn đáp về hành thiền 
Bhikkhu IDhamrnika 


Vấn: Thiển là gì? 

Đáp: Thiền là một nỗ lực có ý thức để làm thay đổi sự vận 
hành của tâm. Tiếng Phạn Pali cho chữ Thiền là “BhZuana”, 
nghĩa là “làm tăng trưởng” hay “phát triển”. 


Vấn: Thiển có quan trọng không? 


Đáp: Vâng, thiển rất quan trọng. Cho dù chúng ta muốn 
tốt đẹp bao nhiêu, cũng khó mà thay đổi được tâm ý, nếu 
chúng ta không thể thay đổi những tham dục vốn đã tạo 
nên cách hành xử của chúng ta. Ví dụ, một người có thể 
nhận ra rằng mình hay nóng nảy với vợ, và anh ấy tự hứa 
“Từ đây về sau, tôi sẽ không nóng nảy như thế”. Nhưng 
một giờ sau, anh ấy có thể la mắng vợ mình, đơn giản là vì 
anh ấy không tự tỉnh thức, sự nóng nảy đã phát khởi mà 
anh không biết được. Hành thiền giúp phát triển sự tỉnh 
thức và năng lực cần thiết để chuyển hóa các thói quen đã 
ăn sâu trong tâm ý. 


Vấn: Tôi nghe nói rằng hành thiển có thể rất nguụ hiểm. 
Điều nẩu có đúng không? 


Đáp: Chúng ta cần có muối để sống. Nhưng nếu bạn ăn 


ó6 


một kí-lô muối, thì nó sẽ giết bạn. Để sống trong thế giới 
hiện đại, bạn cần có xe ô tô; nhưng nếu bạn không tuân 
theo luật giao thông, hay trong lúc lái xe, bạn lại say rượu, 
thì xe ô tô trở thành cái máy nguy hiểm. Hành thiền cũng 
giống như thế, nó cần thiết cho sự an lạc tỉnh thần, nhưng 
nếu bạn thực hành một cách sai lạc, nó sẽ tạo ra nhiều vấn 
đề. Một số người có vấn đề như buồn nản, sợ hãi vô lý hay 
bệnh tâm thần, họ nghĩ rằng thiển là một phương cách 
điều trị tức thời cho những vấn đề của họ. Họ bắt đầu hành 
thiền và đôi khi vấn đề của họ trở nên tổi tệ hơn. Nếu bạn 
có vấn đề như thế, bạn nên tìm sự giúp đỡ của một chuyên 
gia tâm lý; sau khi bạn cảm thấy khá hơn, bạn mới nên 
hành thiền. Một số người khác, khi hành thiền, lại cố gắng 
quá mức, thay vì hành thiền từ từ từng bước một, họ lại 
thực hành với quá nhiều năng lực, và chẳng bao lâu họ kiệt 
SỨC. 


Nhưng có lẽ phần lớn những vấn đề trong khi hành thiền 
xảy ra là do loại “thiền kăng-ga-ru” hay “thiền chạy nhảy” 
(kanearoo, đại thử hau chuột túi, là tột loài thú lớn có túi trước 
bụng, đặc biệt ở Úc, có thểnhảu xa bằng hai chân sau rất khỏe). 
Một số người đi đến một vị thầy để học thiền rồi áp dụng 
phương pháp thiền của vị ấy trong một thời gian; sau đó, 
họ đọc sách rồi quyết định thực hành theo sự chỉ dẫn trong 
sách; một tuần sau, có một thiển sư nổi tiếng viếng thăm 
thành phố của họ và họ quyết định phối hợp một số lời 
dạy của vị ấy vào trong việc tu thiển của họ; và chẳng lâu 
sau đó, họ rơi vào tình trạng hoang mang, thất vọng. Chạy 
nhảy giống như con kăng-ga-ru, từ một phương pháp này 
sang một phương pháp nọ, là một việc làm sai lầm. 


Dù sao, nếu bạn không có vấn đề nghiêm trọng về bệnh 


G7 


tâm thân, và bạn hành thiển đúng chừng mực, Thiền là 
một trong những điều tốt nhất mà bạn có thể tự làm cho 
chính mình. 

Vấn: Có ấu pháp hành thiển? 


Đáp: Đức Phật dạy nhiều pháp hành thiển khác nhau, mỗi 
pháp để đối trị một vấn đề đặc biệt, hay để phát triển một 
trạng thái tâm lý đặc biệt. Tuy nhiên, hai pháp thiển phổ 
thông và hữu dụng nhất là quán niệm hơi thở (ãnãpãna- 
saf¡) và quán tâm từ (metta bhauang). 


Vấn: Làm thế nào để hành thiển quán niệm hơi thở? 
Đáp: Bạn làm theo bốn bước đơn giản: chọn nơi chốn, giữ 
tư thế ngồi, theo dõi hơi thở, và đối phó những trở ngại. 


Trước hết, bạn tìm một nơi thích hợp, có thể một căn 
phòng không ồn ào và tại nơi đó, bạn không bị quấy rầy. 


Thứ hai, ngồi trong tư thế thoải mái. Tư thế tốt là ngồi với 
chân xếp lại, dưới mông có kê một cái gối, lưng thắng, hai 
bàn tay xếp lên nhau đặt trên bắp đùi, và mắt nhắm lại. 
Cách khác, bạn có thể ngồi trên ghế nhưng cần phải giữ 
lưng cho thắng. 


Bước tiếp theo là phần thực hành theo dõi hơi thở. Trong 
lúc ngồi yên tỉnh với mắt nhắm lại, bạn tập trung vào sự 
chuyển động của hơi thở vào và hơi thở ra. Thực hiện điều 
này bằng cách đếm hơi thở hay theo dõi sự phồng xẹp của 
bụng. 

Cuối cùng, trong khi hành thiền, vài vấn đề và khó khăn 
có thể sinh khởi. Bạn có thể thấy ngứa ngáy khó chịu trên 
cơ thể hay đau nhức ở đầu gối. Nếu điều này xảy ra, hãy 
cố gắng giữ cơ thể thư giãn, không nhúc nhích, và tiếp tục 


68 


để tâm vào hơi thở. Có thể sẽ có nhiều ý nghĩ xuất hiện ở 
tâm bạn và làm xao lãng việc chú tâm vào hơi thở. Cách 
duy nhất để xử lý vấn đề này là kiên nhẫn tiếp tục đem 
tâm trở lại với hơi thở. Nếu bạn tiếp tục làm như thế, cuối 
cùng, các ý nghĩ kia sẽ yếu đi, việc định tâm của bạn sẽ 
mạnh hơn, và bạn sẽ có được những giây phút đi sâu vào 
sự an lạc và thanh tịnh nội tâm. 


Vấn: Tôi nên hành thiển bao lâu? 


Đáp: Tốt nhất là hành thiển mỗi ngày 15 phút trong một 
tuần lễ; rồi gia tăng thêm 5 phút mỗi tuần, cho đến khi bạn 
có thể hành thiền trong 30 đến 45 phút. 


Sau vài tuần lễ hành thiền đều đặn mỗi ngày như thế, bạn 
sẽ bắt đầu thấy việc định tâm trở nên tốt hơn, những ý 
tưởng tán loạn sẽ giảm dần và bạn sẽ có những giây phút 
an hoà và tĩnh lặng thật sự. 


Vấn: Còn quán tâm từ là sao? Phương cách thực hành nÏnr 
thế nào? 


Đáp: Khi bạn quen thuộc với pháp thiển quán niệm hơi 
thở và thực hành đều đặn rồi, bạn có thể bắt đầu hành 
thiền quán tâm từ. Pháp hành này nên được thực hiện hai 
hay ba lần mỗi tuần, sau khi bạn hành thiển quán niệm hơi 
thở. Trước tiên, bạn chú tâm vào chính mình và tự nói 
những lời như: 

“Xm cho tôi được khỏe mạnh uà hạnh phúc. 

Xín cho tôi được bình an 0à tĩnh lặng. 

Xín cho tôi thoát khỏi mọi hiểm neuụ. 

Xin cho tâm tôi không còn sản hận. 

Xín cho tâm tôi tràn đầu tình thương. 

Xín cho tôi được khỏe trạnh uà hạnh phúc “. 


69 


Sau đó, bạn nghĩ đến những người khác, từng người một, 
từ người thân thương cho đến những người bạn bình 
thường - nghĩa là người mình không thương mà cũng 
không ghét, và cuối cùng là đến những người mà mình 
không ưa thích; ước nguyện cho họ an vui như bạn đã ước 
nguyện cho chính mình. 


Vấn: Pháp hành thiển quán tâm từ này có lợi ích gì? 


Đáp: Nếu bạn thực hành thiển quán tâm từ này một cách 
đều đặn và với thái độ đúng đắn, bạn sẽ thấy trong bạn có 
nhiều thay đổi tích cực. Bạn sẽ thấy mình có thể chấp nhận 
và tha thứ cho chính mình. Bạn sẽ thấy tình cảm dành cho 
người mình thương gia tăng thêm. Bạn sẽ thấy mình thân 
thiện hơn với người mà trước đây mình thờ ơ và không 
quan tâm; và bạn sẽ nhận thấy những ác ý hay sân hận mà 
bạn đã có với người nào đó nay sẽ giảm đi, và cuối cùng 
sẽ tan biến. Thỉnh thoảng nếu bạn biết ai đó đang lâm 
bệnh, buồn khổ hay gặp khó khăn, bạn có thể nghĩ đến họ 
trong lúc hành thiền từ bi, và thường thì bạn sẽ thấy tình 
cảnh của họ được cải thiện. 


Vấn: Điều ấ có thể xảu ra như thế nào? 


Đáp: Tâm ý, khi được phát triển đúng đắn, là một công cụ 
rất hùng mạnh. Nếu chúng ta biết tập trung năng lực tỉnh 
thần và hướng nó đến người khác, nó có thể có ảnh hưởng 
đến họ. Hắn bạn đã có kinh nghiệm như thế. Có thể bạn 
đang ở trong một phòng đông người và bạn có cảm giác 
rằng ai đó đang chú ý đến mình. Bạn xoay một vòng xem 
và biết chắc là ai đang nhìn chằm chằm vào mình. Điều 
này đã xảy ra khi bạn bắt được năng lực tinh thần của 
người khác. Thiển quán tâm từ cũng giống như vậy. 
Chúng ta hướng năng lực tích cực của tinh thần tới người 


70 


khác và dân dân sẽ chuyển hóa được họ. 

Vấn: Tôi có cẩn một ơị thâ hướng dẫn hành thiển không? 
Đáp: Một vị thây thì không tuyệt đối cần thiết, nhưng có 
được sự hướng dẫn cá nhân của một người có kinh nghiệm 
hành thiền thì chắc chắn có lợi ích. Tiếc thay, có một số tu 
sĩ và cư sĩ tự xem mình là “thiển sư”, nhưng kỳ thực, họ 
không biết họ đang làm gì. Bạn hãy cố găng tìm một vị 
thây có tiếng tốt, có uy tín, có nhân cách thăng bằng và 
trung thành với những lời Phật dạy. 


Vấn: Tôi nghe nói rằng pháp hành thiển ngàu nay được 
các chuyên gia uề tâm thẩn uà các nhà tâm lý học áp dụng 
rộng rãi. Điều đó có đúng không? 

Đáp: Vâng, đúng như thế. Ngày nay, thiển được chấp 
nhận như có một ảnh hưởng lớn để trị liệu tâm thần, và 
được nhiều chuyên gia về sức khỏe tâm thần sử dụng, để 
giúp làm thư giãn, vượt qua những ám ảnh và mang đến 
tỉnh thức cho chính mình. Sự hiểu biết thâm sâu của Đức 
Phật về tâm ý chúng sinh đang giúp rất nhiều cho con 
người hôm nay cũng giống như đã từng giúp cho con người 
thời xưa. 


(Trích “Good Question, Good Ansuuer) 


œ-f s& 


Pháp thí thắng mọi thí 
Sqbbadanatmn dhamtmadanam Jinal 


SÁCH ẤN TỐNG 


KHÔNG BÁN 


Thực tại hiện tiền rất huy hoàng và kỳ diệu. Khi buông bỏ hết quá khứ 
và tương lai, bạn như thể đã hồi sinh. Bạn ở tại đây, bạn đang tỉnh 
thức. Đó là giai đoạn thứ nhát của hành thiền, sự tỉnh thức được nuôi 
dưỡng trong giây phút hiện tại. Đạt đến đáy, bạn đã thực hiện rát nhiều 
điều. Bạn đã buông bỏ được gánh nặng đầu tiên, vốn cản trở mức 
thiền định thâm sâu. 

—Thiên sư Ajahn Brahm 


So với ngày xưa, trước khi tôi bắt đầu tập hành thiền, đời sống gia 
đình tôi ngày nay tương đối an hòa và hạnh phúc hơn. Cuộc sống trở 
nên đơn giản, giảm thiểu các nhu cầu không cần thiết, và vì thé, ítcăng 
thẳng. Tôi có nhiều thì giờ hơn để tham gia đóng góp Phật sự và các 
công tác từ thiện xã hội. 

—Sarah Lim 


Đi kinh hành khuyến khích phát triển tâm ý. Pháp này có nhiều sức 
mạnh như là pháp quán niệm hơïi thở hoặc pháp quán niệm phòng xẹp 
ở bụng. Đây là một phương cách hữu hiệu đề giúp ta loại bỏ các tâm 
bát thiện. Đi kinh hành giúp ta được minh triết để tháy thực chát của 
vạn vật, và ta phải nỗ lực hành trì pháp này cũng như ta hành trì các 
pháp thiền khác. 

—Thiền sư Silananda 


Đức Phật dạy nhiều pháp hành thiền khác nhau, mỗi pháp để đối trị 
một ván đề đặc biệt, hay đề phát triển một trạng thái tâm lý đặc biệt. 
Tuy nhiên, hai pháp thiền phổ thông và hữu dụng nhát là quán niệm 
hơi thở và quán tâm từ. 

—Tỳ-khưu Dhammika 


|SBN: 978-604-61-2543-3 


9ˆ78ó04ó 1254353 


SÁCH ẤN TỐNG KHÔNG BÁN 


